Ý Nghĩa Hai Lời Tuyên Thệ Và Những Điều Bắt 
Buộc Liên Quan 


Tác giảĐÐại học giảAbdullah bin Abdur Rahman bin JibrinCầu xin Allah ban bình an cho ông 


Lời Mở Đâu 

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah, Đắng duy nhất hoàn hảo, Đáng Duy Nhất với các thuộc tính tối cao tuyệt 
đối, tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đề nào đích thực ngoại trừ Allah duy nhất không có đối thủ 
ngang vai, Ngài tối cao hơn tất cả những thần linh và thần tượng được gán ghép cùng với Ngài, và tôi 
xin chứng nhận Muhammad là Nô Lệ và là Thiên Sứ của Allah, Người được Allah ưu ái bởi những ân 
sủng riêng. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người, cho gia quyến, cho các vị bạn đạo và 
cho những ai bám sát, noi theo đường lối của Người. 


Ammaa B`ad: 


Do việc nói và thực thi theo ý nghĩa của hai lời tuyên thệ Shahadah là một trong các trụ cột nền tảng 
của tôn giáo Islam; và do việc vẫn có đại đa số tín đồ Muslim còn thiếu hiểu biết về ý nghĩa của hai lời 
tuyên thệ này, một số nghĩ rằng chỉ cần nói chúng thành lời trên môi là đủ không cần phải hiểu hay 
thực hiện theo ý nghĩa của chúng, một số khác thì giảng giải một cách sai lệch không đúng với ý nghĩa 
đích thực của chúng; vi vậy, tôi cố gắng viết một bài luận xung quanh vấn đề đó, hy vọng nó sẽ mang 
lại kiến thức hữu ích cho những ai muốn được Allah ban cho điều tốt đẹp. Quyền sách gồm tất cả sáu 
phân: 


Phần một: Giá trị của hai lời tuyên thệ Shahadah. 

Phần hai: Đấu tranh vì hai lời tuyên thệ Shahadah và bắt buộc phải thừa nhận và tuyên bố chúng. 
Phần ba: Ý nghĩa của lời: "4! VỊ 41) Y" - "Không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah" 

Phần bốn: Ý nghĩa lời: "4I J »- › >¬+" - "Muhammad là vị Thiên Sứ của Allah" 

Phần năm: Các điều kiện của hai lời tuyên thệ Shahadah. 


Phần sáu: Những điều hủy hoại hai lời tuyên thệ Shahadah. 
Phần một: Giá trị của hai lời tuyên thệ Shahadah: 


Đọc giả luôn bắt gặp trong những sách Hadith và Sunnah rất nhiều câu nói của Thiên sứ # nhắn mạnh 
về giá trị của hai lời tuyên thệ Shahadah đồng thời báo tin mừng về Thiên Đàng, sự hài lòng, niềm 
hạnh phúc, cũng như về việc được cứu rỗi khỏi sự trừng phạt và sự giận dữ của Allah cho những ai 
trở về trình diện Ngài với chúng. Tiêu biểu là Hadith do 'Ubadah bin Al-Samit thuật lại rằng Thiên Sứ 
của Allah # nói:(Ai chứng nhận không có Thượng Đề nào đích thực ngoại trừ Allah duy nhất, Đắng 
không có đối thủ ngang vai; chứng nhận Muhammad là người bề tôi và là Thiên Sứ của Allah; chứng 
nhận Ysa (Giê-su) là người bề tôi và là Thiên Sứ của Allah, Người được tạo ra bằng lời phán của Allah 
được gởi đến cho Maryam; và chứng nhận Thiên Đàng và Hỏa Ngục là sự thật; y sẽ được Allah cho 
vào Thiên Đàng dù y có làm bắt cứ tội lỗi gì.)Hadith được AI-Bukhari và Muslim ghi lại và theo một lời 
dẫn khác:{... y sẽ được Allah cho vào Thiên Đàng từ bất cứ cánh cửa nào trong tám cánh cửa của 
Nó.}Và theo bộ Sahih Muslim và các bộ Hadith khác, ông 'Uthman thuật lại lời của Thiên Sứ ##:{Ai chết 
đi trong lúc y biết rõ không có Thượng Đề nào đích thực ngoại trừ Allah thì y sẽ được vào Thiên 
Đàng.}Ông Abu Huroiroh dẫn lời của Thiên Sứ ‡ rằng:{Người bề tôi nào chứng nhận một cách không 
nghỉ ngờ rằng không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Allah và Ta là vị Thiên Sứ của Allah thì 
y sẽ được vào Thiên Đàng khi trở về trình diện Allah.}Ông 'Ubadah bin Al-Samit thuật lại: Tôi đã nghe 
Thiên Sứ của Allah # nói:{Ai chứng nhận không có Thượng Đề đích thực nào ngoại trừ Allah và chứng 
nhận Muhammad là Thiên Sứ của Ngài thì Allah sẽ cắm Hỏa Ngục chạm đến y.}Ông Anas bin Malik 


thuật lại lời của Thiên Sứ #š đã nói với ông Mu-'azd bin Jabal:(Bất cứ người bề tôi nào chứng nhận 
không có Thượng Đề đích thực nào ngoại trừ Allah và chứng nhận Muhammad là người bề tôi và là 
Thiên Sứ của Ngài thì Allah sẽ cắm Hỏa Ngục chạm đến y.}Ông 'Utban bin Malik thuật lại trong một 
Hadith dài, Thiên Sứ của Allah 3š đã nói:{Quả thật, Allah đã sắc lệnh cám Hỏa Ngục chạm đến những 
ai nói "không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Allah" với ý muốn làm hài lòng Ngài.} Tất cả các 
Hadith vừa trình bày được trích từ hai bộ Sahih AI-Bukhari và Muslim hoặc một trong hai bộ Sahih này. 
Nội dung của chúng là bằng chứng rõ rệt về ân phúc của hai lời tuyên thệ Shahadah, đó là sẽ được 
vào Thiên Đàng, được mở tám cánh cửa của Thiên Đàng, không bị Hỏa Ngục chạm đến. Và trong một 
lời dẫn khác thì còn được cho biết rằng sẽ được giải phóng khỏi Hỏa Ngục, Thiên Sứ của Allah ‡š 
nói:{Ai nói vào buổi sáng “OI lo hum ma in ni as bah tu (buổi chiều thì nói: OI lo hum ma in ni am sai tu) 
ush hi du ka, wa ush hi du ha ma la ta 'ar shik, wa am bi ya ika wa ma laa ¡ ka tak, wa ja mỉa khol qik, 
an na ka an tol lo hu laa ¡ laa ha il laa an ta, wa an na mu ham ma dan 'ab du ka wa ro su luk” sẽ được 
Allah phóng thích một phần tư cơ thể khỏi Hỏa Ngục; ai nói hai lần sẽ được phóng thích hai phần tư 
cơ thể khỏi Hỏa Ngục; ai nói ba lần sẽ được phóng thích ba phần tư cơ thể khỏi Hỏa Ngục; và ai nói 
bốn lần thì y sẽ được phóng thích khỏi Hỏa Ngục}. (Ý nghĩa của lời Du'a: {Lạy Allah, bề tôi xin chứng 
nhận Ngài vào buổi sáng (vào buổi chiều), xin chứng nhận các Thiên Thần khuân Ngai Vương của 
Ngài, các vị Nabi của Ngài, các Thiên Thần (xung quanh) Ngài và tất cả mọi tạo vật của Ngài. Quả thật, 
Ngài là Allah, Đắng mà không có Thượng Đếđích thực nào ngoại trừ Ngài và Muhammad là Nô Lệ, là 
Thiên Sứ của Ngài})Hadith do AI-Tirmizdi và Abu Dawood ghi lại từ ông Anas. Ngoài ra, có Hadith cũng 
được truyền lại rằng lời tuyên thệ Shahadah còn nặng hơn tất cả tội lỗi, nặng hơn tất cả vạn vật ngoại 
trừ Allah muốn khác đi như theo lbnu Hibban, Al-Hakim và ông xác nhận Hadith Sahih rằng ông Abu 
Sa'eed Al-Khudri dẫn lời Thiên Sứ ##:{Nabi Musa nói: Lạy Thượng Đề của bề tôi, xin Ngài dạy bề tôi lời 
tụng niệm nào đó để bề tôi tụng niệm và cầu xin Ngài bằng lời tụng niệm đó. Allah phán: Này Musa, 
hãy nói Laa ¡ laa ha il lol loh. Nabi Musa đáp: Lạy Thượng Đề của bề tôi, tất cả nô lệ của Ngài đều nói 
lời này. (Theo một lời dẫn khác: Musa nói: Không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Ngài nhưng 
bề tôi muốn điều gì đó riêng cho mình). Allah phán: Này Musa, nếu bảy tầng trời và tất cả mọi thứ trong 
chúng ngoài TA, cộng thêm bảy trái đất được đặt trên một đĩa cân và câu Laa ¡ laa ha il lol loh đặt trên 
đĩa cân còn lại thì chắc chăn đĩa cân Laa ¡ laa ha il lol loh nặng hơn.}Imam Ahmad ghi lại từ ông 
Abdullah bin 'Amr rằng Thiên Sứ # nói:{Nabi Nuh đã trăng chối với con trai lúc hấp hối: Cha lệnh cho 
con theo lời Laa ¡ laa ha il lol loh, bởi nếu bảy tầng trời và bảy trái đất gộp lại đặt trên một đĩa cân và 
Laa ¡ laa ha iI lol loh đặt trên đĩa cân còn lại thì chắc chắn đĩa cân Laa ¡ laa ha il lol loh nặng hơn và 
nếu bảy tầng trời và bảy trái đất đất hợp sức tạo thành một chiếc vòng kiên cố thì vẫn bị Laa ¡ laa ha il 
lol loh đập tan nát.}Ông Tirmizdi và những học giả khác ghi lại từ lời thuật của ông Abdullah bin 'Amr 
về người chủ thể của chiếc thẻ được gọi trình diện Allah trong ngày tận thế:{Chín mươi chín quyển số 
ghi chép tội lỗi của y được mang ra, rồi sau đó một tắm thẻ của y có ghi ' Asha ha du al laa ¡ laa ha il 
lol loh wa an na mu ham ma dan 'ab du hu wa ro su luh' (ở nơi Allah) lại được mang ra, chín mươi chín 
quyền số được đặt trên một đĩa cân và tắm thẻ được đặt trên một đĩa cân còn lại, kết quả sức nặng 
nghiêng về tắm thẻ.} 


Qua những Hadith Sahih đã khẳng định cho bạn thấy về sự thành công và bình an cho những ai thốt 
ra lời tuyên thệ này. Tuy nhiên, không đơn thuần chỉ nói ra lời tuyên thệ là đủ, là thành công và bình 
an như đã trình bày, mà người tuyên thệ phải chứng thực và chấp hành theo nội dung ý nghĩa của lời 
tuyên thệ. Bởi quả thật, các bằng chứng này còn mang một ý nghĩa khác, đó là yêu cầu người tuyên 
thệ phải thành tâm, trung thực, v.v; có như thế thì hành động và cách thức hành động mới đát hiệu 
quả. 


Phần hai: Đầu tranh vì hai lời tuyên thệ Shahadah và bắt 
buộc phải thừa nhận và tuyên bố chúng. 


Theo hai bộ Sahih Al-Bukhari và Muslim, ông Abu Huroiroh thuật lại lời của Thiên Sứ 'Š:{ƒTa được lệnh 
chiến đấu với mọi người mãi đến khi họ đồng ý tuyên thệ Laa ¡ laa ha iI lol loh. Khi ai đó đồng ý nói Laa 
¡ laa ha iI lol loh thì Ta bị cắm xâm hại đến tài sản và sinh mạng của y ngoại trừ vì điều chân lý của 
Islam và việc thanh toán y thuộc về nơi Allah.} Và trong một lời dẫn khác của Muslim:{... mãi đến khi 
họ đồng ý tuyên thệ Laa ¡ laa ha iI lol loh, tin nơi Ta và nơi những gì Ta mang đến.}Theo hai bộ Sahih, 
ông lbnu 'Umar thuật lại lời của Thiên Sứ ‡#:{Ta được lệnh chiến đấu với thiên hạ mãi đến khi họ đồng 
ý tuyên thệ Laa ¡ laa ha iI lol loh wa na na mu ham ma dar ro su lui loh; dâng lễ nguyện Salah và xuất 
Zakat. Nếu họ đồng ý làm theo thì Ta bị cắm xâm hại đến tài sản và sinh mạng của họ ngoại trừ vì điều 


chân lý của Islam và việc thanh toán y thuộc quyền nơi Allah.}Trong hai bộ Sahih, ông Anas thuật lại 
lời của Thiên Sứ ‡š:{Ta được lệnh chiến đấu với thiên hạ (người đa thần) mãi đến khi họ đồng ý tuyên 
thệ Laa ¡ laa ha il lol loh wa na na mu ham ma dan 'ab du hu wa ro su lui loh. Nếu họ đồng ý tuyên thệ 
Laa ¡ laa ha il lol loh wa na na mu ham ma dar ro su lui loh; dâng lễ nguyện Salah, hướng mặt về Oiblah 
cùng chúng ta và ăn thịt do chúng ta giết, lúc đó chúng ta bị cắm xâm hại đến sinh mạng và tài sản của 
họ ngoại trừ vì điều chân lý.}Ngoài ra có rất nhiều Hadith mang ý nghĩa tương tự. Cứ thế với sứ mạng 
đã được hoạch định, Thiên Sứ của Allah # đã tiếp đón từng cá thể vào Islam sau khi họ đã thốt ra hai 
lời tuyên thệ. Theo sách sử ghi lại về câu chuyện vào Islam của ông Abu Zar Al-Ghaffari, câu chuyện 
qua lời ông kể:Tôi đến gặp Thiên Sứ của Allah ‡š và nói: Xin chào Salam đến Người thưa Thiên Sứ 
của Allah và tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad 
là Thiên Sứ của Allah. Dứt lời tôi thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt của Người.Về câu chuyện vào 
Islam của ông Khalid bin Al-Walid, khi ông đến Madinah với ý định vào Islam, ông đến gặp Thiên Sứ 
của Allah ## và nói: Tôi chào Salam đến Người và nói: Tôi chứng nhận rằng không có Thượng Đề đích 
thực nào khác ngoài Allah và Người là Thiên Sứ của Allah. Người nói: {Alhamdulillah (tạ ơn Allah), 
Đắng đã hướng dẫn cậu.}Về câu chuyện vào Islam của ông Khalid bin Sa'eed bin AI'Aas rằng ông đã 
gặp Thiên Sứ của Allah 3,ông nói: Người kêu gọi đến với điều gì? Thiên Sứ của Allah ## đáp: {Ta mời 
ngươi đến với Allah, Đắng duy nhất không có đối tác ngang vai và rằng Muhammad là Nô Lệ và là 
Thiên Sứ của Ngài; hãy từ bỏ hết mọi thờ phượng sỏi đá, thứ mà nó không biết nghe, không gây hại 
cũng chẳng mang lợi và không hề nhận biết được ai thờ phượng nó và ai không thờ phượng.} Dứt lời 
ông Khalid nói:Tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Allah và Người 
là Thiên Sứ của Allah.Đây là những câu chuyện tiêu biểu cho việc mỗi khi ai đồng ý thốt ra hai lời tuyên 
thệ là được chính thức gia nhập vào tôn giáo Islam, được bảo toàn sinh mạng và tài sản. Quả thât, 
Thiên Sứ của Allah ## đã giận việc Usamah giết chết một người đã thốt ra lời tuyên thệ này, như đã 
được ghi lại trong Sahih Muslim và các bộ Hadith khác rằng Thiên Sứ của Allah #š đã gởi đi một toán 
quân. Usamah Kể:Có một người đàn ông đã tuyên thệ Laa ¡ laa ha il lol loh nhưng tôi vẫn giết y. Thiên 
Sứ của Allah * đã khiễn trách tôi: {Y đã nói Laa ¡ laa ha iI lol loh mà ngươi vẫn giết y ư?} Tôi giải thích: 
Thưa Thiên Sứ của Allah, chẳng qua là do y sợ vũ khí nên mới thốt lên lời tuyên thệ. Thiên Sứ của 
Allah *# nói: {Chẳng lẽ ngươi đã mỗ con tim của y ra để xem rồi sao?!!}Và theo Hadith do ông Jdundab 
Al-Jabali thuật lại trong bộ Sahihrằng ông Usamah giải thích: Thưa Thiên Sứ của Allah, y đã sát thương 
tín đồ Muslim và đã giết người này, người này, đến khi tôi khống chế được y và y nhìn thấy cây kiếm 
thì liền thốt Laa ¡ laa ha il lol loh. Thiên Sứ của Allah *# nói: {Vào ngày tận thế, ngươi sẽ xoay sở như 
thế nào với Laa ¡ laa ha il lol loh?2!}Theo Hadith do ông lbnu 'Abbaas thuật lại về lời dặn dò của Thiên 
Sứ ## đến ông Mu-'azd bin .Jabal khi Người cử ông đi Yemen:{Nhiệm vụ đầu tiên anh cần làm là kêu 
gọi họ đến với lời tuyên thệ Laa ¡ laa ha il lol loh wa mu ham ma dar ro su lul loh.}Hadith do Albukhairi 
và Muslim ghi lại. Ngoài ra còn nhiều Hadith khác đồng ý nghĩa khẳng định một điều là vào thời đại của 
Thiên Sứ ⁄š chỉ cần thốt ra hai lời tuyên thệ này là đủ, và ai thốt ra hai lời tuyên thệ và làm đúng theo 
nội dung ý nghĩa của chúng, đó là: tuân lệnh Allah và Thiên Sứ của Ngài, thực hiện hết tất cả hình thức 
thờ phượng, chỉ thờ phượng Allah duy nhất, từ bỏ mọi tập quán có hình thức Shirk (tổ hợp) với Ngài, 
và những yêu cầu vừa trình bày được rút ra từ ý nghĩa của Laa ¡ laa ha iI lol loh. Và thật ra khi nói 
không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Allah thì phải tuân lệnh một mình Ngài còn khi nói 
Muhammad là Thiên Sứ của Allah thì bắt buộc phải vâng lời và làm theo sự chỉ đạo và giáo huấn của 
Muhammad. Đây là nội dung ý nghĩa mà những người Ả Rập sa mạc đều biết và hiểu rõ từ lời tuyên 
thệ. Hơn nữa, ý nghĩa của tiếng "Thượng Đế" đã bao hàm ý phủ định và khẳng định nên không cần 
phải giải thích sâu hơn về lời tuyên thệ đối với họ. Như vậy, điều kiện để được cứu rỗi là phải nói thành 
tiếng lời tuyên thệ đồng thời phải hiểu rõ nội dung ý nghĩa của nó và thực hiện đúng theo nội dung ý 
nghĩa đó một cách công khai và thầm kín. Allah phán:{(Muhammad) Ngươi hãy biết rằng không có 
Thượng Đề đích thực nào ngoại trừ Allah}(chương 47 - Muhammad:19)Và Đắng Quyền Lực và Tối 
Cao phán:{Ngoại trừ những ai làm chứng cho sự thật (xác nhận chân lý) trong lúc họ biết.}(chương 43 
- Al-Zukhruf: 86). 


Những câu Kinh trên đã trình bày rõ rằng cần phải biết rõ nội dung ý nghĩa của lời tuyên thệ. Chiếu 
theo điều này thì cần phải xem xét lời tuyên thệ của người đa thần, tạm quản phán quyết họ cho đến 
khi theo dõi và quan sát họ xem họ có thực thi theo đúng nội dung ý nghĩa của lời tuyên thệ hay không. 
Nếu họ ngay chính trên tôn giáo, luôn giữ Tawhid (độc tôn hóa Allah) và chấp hành theo giáo lý của 
Islam thì họ là những người Muslim được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ như bao người Muslim khác, 
còn nếu họ làm trái với nội dung ý nghĩa của lời mà họ đang tuyên thệ hoặc phản đối không chấp hành 


một số nghĩa vụ nào đó hoặc vi phạm đến giới luật cắm trong khi đó là điều căn bản của tôn giáo thì 
lời tuyên thệ không bảo vệ được họ. 


Thực tế ngày nay có rất nhiều người không hiểu rõ ý nghĩa của lời tuyên thệ này trong đó có cả những 
học giả và người bình thường. Do sự phát triển của các thế kỷ cuối này đã tác động mạnh hoặc đã hủy 
hoại dần niềm tin Iman làm cho rất nhiều người không nắm bắt được giáo lý Islam đặc biệt là không 
hiểu hết ý nghĩa hai lời tuyên thệ vốn rất cơ bản đối với mỗi tín đồ Muslim; có lẽ đúng hơn là do không 
rành về ngôn ngữ Ả-rập. Với lý do này làm cho rất nhiều người đã công khai làm những điều trái nghịch 
với hai lời tuyên thệ, mọi người cứ nghĩ chỉ cần thốt ra hai lời tuyên thệ là được ân phước, được bảo 
vệ tài sản và sinh mạng trong khi họ thốt ra hai lời tuyên thệ với cái xác không hồn, họ không tìm hiểu 
ý nghĩa và cũng không làm theo những yêu cầu của hai lời tuyên thệ. Hơn lúc nào hết chúng ta cần 
phải giải thích rõ, trình bày chỉ tiết ý nghĩa của hai lời tuyên thệ để làm bằng chứng cho những ai đi 
nghịch lại ý nghĩa của hai lời tuyên thệ mà cho rằng chỉ cần thốt ra lời tuyên thệ là y đã là người Muaslim 
với niềm tin Tawhid đầy đủ. 


Phần ba: Ý nghĩa lời tuyên thệ: Laa ¡ laa ha iI lol 
lah. 


Giới học giả truyền giáo đã trình bày rõ ý nghĩa cụm từ Tawhid, điển hình như Sheikh Muhammad bin 
Abdul Wahhab viết trong sách "Risalah fi jawab su-al (Bức Thông Điệp Trả Lời Câu Hỏi)", Sheikh cũng 
nhắc lại trong quyển "Kashfu Ash-shubuhat (Khám Phá Những Điều Chưa Rõ)" và trong các quyển 
sách khác, và ý nghĩa này được giảng giải chỉ tiết hơn qua các sách giảng giải "Kitab Al-Tawhid". Xin 
trích lời của tác giả Sheikh Sulayman bin Abdullah đã viết trong sách của ông "Taisir Al-'Aziz Al-Hamid" 
giảng giải "Kitab Al-Tawhid" trang 53, ông nói: Ý nghĩa của Laa ¡ laa ha iI lol loh là không có Thượng 
Đề đích thực nào ngoại trừ Allah duy nhát, Ngài là Allah duy chỉ Ngài không có đối tác ngang vai, như 
Allah phán:{Và không một Thiên Sứ nào được cử phái đến trước Ngươi (Muhammad) mà TA lại không 
ra lệnh cho Y rằng quả thật, không có Thượng Đề đích thực nào ngoài TA, do đó hãy thờ phụng riêng 
TA.Mchương 21 - Al-Ambiya: 25).cùng với lời phán khác của Đáng Tối Cao:{Và quả thật TA đã cử phái 
đến cho mỗi cộng đồng một vị Thiên Sứ (với mệnh lệnh): “Hãy thờ phụng Allah (duy nhất) và tránh xa 
tà thần.”(chương 16 - AI-Nahl: 36).Nghĩa đúng của tiếng "I-lah" là Đáng Thờ Phượng, chính vì vậy khi 
Thiên Sứ của Allah # nóivới quần chúng Quraish "Mọi người hãy nói đi La i-lah illa Allah" thì họ bảo 
rằng phải chăng Ngươi muốn bỏ hết mọi thần linh thờ phượng để thờ phượng một Đắng Thờ Phượng 
duy nhất ư, đây thật là điều rất quái lạ.Người dân của Nabi Hud đã nói:{Phải chăng Ngươi (hỡi Hud) 
đến là đề bảo chúng tôi chỉ tôn thờ Allah duy nhất và từ bỏ hết các thần linh mà tổ tiên chúng tôi đã tôn 
thờ trước kia hay sao?}(chương 7 - AI-'Araf: 70). 


Người chỉ kêu gọi họ đến với "không có Thượng Đề đích thực nào ngoại trừ Allah" nghĩa là chỉ thờ 
phượng một mình Allah duy nhất, từ bỏ hết mọi thờ phượng những thần linh ngoài Ngài, phủ nhận 
những tà thần (những gì được thờ phượng và tuân lệnh ngoài Allah từ con người, cây cối, động vật...) 
và tuyệt đối tin tưởng nơi Allah. Lời tuyên thệ vĩ đại này còn khẳng định tất cả những gì được thờ 
phượng ngoài Allah không phải là đắng thờ phượng đích thực mà chỉ là sự ảo tưởng vô thực, là sự 
bất công nhất trong mọi sự bất công; và ngoài Allah không ai (vật gì) xứng đáng được thờ phượng, 
xứng đáng làm thượng đế. Túm lại, lời tuyên thệ phủ nhận mọi thần linh khác ngoài Allah đồng thời 
khẳng định chỉ một mình Allah duy nhất là Đắng Thờ Phương, không có đối tác ngang vai. Như vậy, 
vấn đề là chỉ nhận lấy một Đắng Thờ Phượng và phủ nhận tất cả những gì được thờ phượng ngoài 
Ngài, điều này mang ý nghĩa phủ định và khẳng định mà người nói chắc chắn hiểu rõ giống như trường 
hợp bạn nhìn thấy một người đàn ông nhờ một ai đó tư vấn hoặc làm chứng cho anh ta tuy nhiên, 
người mà anh ta nhờ không có khả năng tư vấn cũng không phù hợp làm nhân chứng trong khi có 
người tư vấn đầy khả năng và người làm chứng đích thực nhưng anh ta lại gạt bỏ. Trước trường hợp 
đó, bạn đến nói với anh ta rằng người này không phải là người tư vấn và người này không thể làm 
nhân chứng mà người tư vấn và người làm chứng chính là người kia và người kia. Bạn đã khẳng định 
và phủ định trong sự việc. 


Việc thờ phượng Allah cần phải bắt nguồn từ con tim vì Allah, vì thương yêu Ngài, tôn sùng Ngài, tuân 
lệnh một mình Ngài, Đắng không có đối tác ngang vai. Bởi thế, bắt buộc phải hướng hết mọi hình thức 
thờ phượng đến Allah như cầu xin khấn vái, sợ hãi, thương yêu, phó thác, sám hối, giết tế, nguyện 
thề, quỳ lạy cùng tất mọi hình thức thờ phượng khác. Tất cả những hình thức thờ phượng đó phải 


được hướng một mình Allah vì Ngài không có đối tác ngang vai. Như vậy, ai hướng một điều gì đó đến 
ai (vật) khác ngoài Allah trong khi điều đó chỉ xứng đáng hướng về một mình Ngài thì y là người thờ 
đa thần cho dù y có thốt lên lời tuyên thệ "không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài Allah" bởi lẽ 
y đã không tuân thủ theo nội dung ý nghĩa của nó, đó là Tawhid (độc tôn Allah) và khilas (thành tâm vì 
Ngài). 


Các lời giảng giải về tiếng "I-Iah" của một số học giả: 


Ông lbnu 'Abbaas nói: "Allah sở hữu quyền làm Thượng Đề và xứng đáng được thờ phượng đối với 
tất cả vạn vạn." (Hadith do lbnu Jarir và lbnu Abi Hatim ghi lại) 


Ông Abu Al-Mazhfar Al-Wazir nói trong "Al-lfsah": Người thốt ra lời tuyên thệ cần phải thấu hiểu và biết 
rõ ý nghĩa của no, đó là không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, bởi Allah đã 
phán:{(Muhammagd) Ngươi hãy biết rằng không có Thượng Đề đích thực nào ngoại trừ Allah}(chương 
47 - Muhammad:19)Và người thốt lên lời tuyên thệ cần phải làm nhân chứng cho điều mình nói, bởi 
Allah đã trình bày rõ rằng một người làm chứng cho một sự thật nếu như không biết rõ về điều mà anh 
ta làm chứng thì anh ta đã không trung thực với điều đó, Allah đã phán dạy:{Ngoại trừ những ai làm 
chứng cho sự thật trong lúc họ biết rõ.}(chương 43 - Al-Zukhruf: 86). 


Ông Abu Al-Mazhfar nói: Đại danh của Allah được đặt sau tiếng "ngoại trừ" trong lời tuyên thệ nghĩa là 
bắt buộc phải công nhận duy chỉ Allah mới là Thượng Đé, mới là Đắng Thờ Phượng, ngoài Ngài thì 
không một ai (vật gì) xứng đáng; điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận các hiện tượng xảy ra không 
phải là thượng đế. Một khi bạn tuyên thệ "không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah" là bạn đã 
tuyên bố ngoài Allah chẳng ai là thượng đề cả, cho nên bắt buộc bạn phải độc tôn Allah duy nhất. Và 
một ý nghĩa khác nữa là bạn phải biết rằng lời tuyên thệ này còn bao gồm sự phủ nhận các tà thần và 
chỉ tin nơi Allah, bởi quả thật khi nào bạn đã phủ nhận các thần linh và khẳng định Allah là thần linh 
duy nhất thì lúc bấy giờ bạn mới thực sự đã phủ nhận tất cả các tà thần và tin nơi Allah. 


Học giả Abu Abdullah Al-Qurtubi viết trong bộ Tafsir của ông: "không có Thượng Đề đích thực nào 
ngoài Ngài" nghĩa là không có Đắng Thờ Phượng đích thực nào ngoại trừ Ngài. 


Ông Al-Zamkhashri nói: Tiếng "I-lah" là danh từ để gọi các thần linh nói chung, dù đó là đắng thờ 
phượng đích thực hay đắng thờ phượng vô thực, chẳng hạn như muốn gọi người đàn ông hay con 
ngựa, v.v, tuy nhiên, sau đó tiếng này chỉ dùng để gọi riêng cho Đắng Thờ Phượng đích thực. 


Sheikh Islam nói: "I-lah" - "Thượng Đế" là Đắng Thờ Phượng được phục tùng. 


Sheikh Islam còn nói về câu "không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah": Là khẳng định duy chỉ 
Ngài là Thượng Đề và Thượng Đề là Đắng hoàn mỹ về kiến thức, năng lực, nhân từ và sáng suốt; và 
trong đó có sự khẳng định việc Ngài đối xử tốt với bầy tôi của Ngài, bởi tiếng "I-lah" là Thượng Đề và 
Thượng Đề mới là Đắng đáng được thờ phượng; và việc Ngài đáng được thờ phượng do bởi những 
thuộc tính hoàn mỹ và tuyệt đối của Ngài nên Ngài đáng được thương yêu và đáng được mọi vạn vật 
phải hạ mình khúm núm. 


Học giả lbnu AI-Qaiyim nói: "I-lah" - "Thượng Đế" là Đắng được mọi con tim yêu thương, sùng bái, xám 
hối, tôn vinh, hạ mình, khúm núm, sợ hãi, hy vọng và phó thác. 


Học giả Ibnu Rajab nói: "I-lah" - "Thượng Đế" là Đắng được phục tùng, không được trái lệnh, là Đắng 
phải được khiếp sợ, phải được sùng bái, phải được thương yêu, phải được kỳ vọng, phó thác và cầu 
xin van vái. Tất cả những điều đó chỉ xứng đáng thuộc về một mình Allah. Vì vậy, ai chia sẻ một điều 
gì đó trong những điều này, những điều mà chúng chỉ thuộc riêng cho Allah với một tạo vật nào đó của 
Ngài thì y đã làm mắt đi sự thành tâm của y trong lời "không có Thượng Đề đích thực nào khác ngoài 
Allah" đồng thời làm giảm đi sự độc tôn Ngài (Tawhid); và trong y tồn tại sự thờ phượng tạo vật tùy 
thuộc vào mức độ thể hiện của y về sự việc đó. Và tất cả đều là những hình thức Shirk. 


Ông AI-Baqa-i nói: "Không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah" nghĩa là phủ nhận toàn bộ mọi 
đắng thờ phượng ngoại trừ Đắng Chúa Tế Vĩ Đại. Với kiến thức này là cách nhắc nhở mạnh nhất về 
hoàn cảnh của Ngày Tận Thế; và kiến thức này chỉ hữu ích khi nào nó được tuyên bố đồng thời thực 
thi đúng theo nội dung ý nghĩa của nó, còn không thì chỉ là vô ích. 


Ông AI-Tibbi nói: Giới học giả đã có thống nhất từ "I-lah" - Thượng Đế" có nghĩa là Đắng Thờ Phượng, 
khác với những gì mà nhóm thờ phượng mồ mả và những ai giống họ cho rằng "I-lah" - "Thượng Đé" 
chỉ là Đắng Tạo Hóa hoặc Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ hoặc những những cụm từ tương tự; 
họ cứ tưởng chỉ cần thốt lên lời tuyên thệ và hiểu như vừa giải thích là đã có đủ Tawhid đối với Allah, 
sau đó họ muốn thờ phượng bắt cứ ai họ muốn ngoài Allah là tùy thích chẳng hạn như cầu xin, khấn 
vái người chết phù hộ tai qua nạn khỏi, nguyện thề với người chết, cầu xin sự can thiệp của người chết 
ở nơi Đắng Chúa Tễ của trời đất cho đến các hình thức thờ phượng khác. Họ nào biết rằng nhóm đa 
thần Quraish cũng có suy nghĩ này giống họ, những người đa thần Quraish đã công nhận Allah là Đắng 
Tạo Hóa, Đắng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ nhưng họ đã thờ phượng ngoài Allah bằng một số hình 
thức thờ phượng. Nếu thật sự ý nghĩa giống như họ khẳng định thì Abu Jahal và Abu Lahab không bị 
xem là tín đồ thờ mồ mả, người dân (của Nabi Nuh) không bị xem là tín đồ thờ phượng những bục 
tượng Suw'a, Yaruth, Ya-'uq và Nasr, và giữa Thiên Sứ của Allah 3š và nhóm Quraish đã không có sự 
xung đột mà chắc chắn nhóm Qưraish liền đáp lại lời kêu gọi của Thiên Sứ # khi Người nói răng mọi 
người hãy nói "không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah" nghĩa là không có ai có quyền năng 
tạo hóa ngoại trừ Allah: chúng tôi xin nghe và tuân lệnh. Allah phán:{Và nếu Ngươi (Muhammad) hỏi 
chúng ai đã tạo hóa ra chúng thì chắc chắn chúng sẽ đáp: Allah}(chương 43 - Al-Zukhruf: 87){Và nếu 
Ngươi (Muhammad) hỏi chúng ai đã tạo các tầng trời và trái đất thì chắc chắn chúng sẽ đáp: Đắng 
Toàn Năng, Đắng Toàn Tri đã tạo hóa chúng.}(chương 43 - Al-Zukhruf: 9).{Ngươi (Muhammad) hãy 
hỏi chúng ai cắp dưỡng cho các ngươi từ trên trời và dưới đất hoặc ai nắm quyền kiểm soát thính giác 
và thị giác của các người?2}(chương 10 - Yunus: 31).Ngoài ra còn rất nhiều câu Kinh tương tự 
khác.Nhưng dân tộc Ả-rập từ lâu đã bị xem là những tín đồ cầu xin người chết và bục tượng, đây là 
hình thức thờ phượng chính yếu của họ, họ đã hướng lời cầu xin sự can thiệp đến thần linh ngoài 
Allah, họ nói:{Chúng tôi không thờ phượng họ mà chỉ nhờ họ đưa chúng tôi đến gần với Allah hơn mà 
thôi.}(chương 39 - Al-Zumar: 3).{Những vị này là những người can thiệp giùm cho chúng tôi với 
Allah}(chương 10 - Yunus: 18).{Phải chăng Y (Muhammad) gom tất cả thần linh lại thành một Thượng 
Đề duy nhất ư? Đây thật là một điều hết sức quái lạ.(chương 38 - Sad: 5).Thật khốn khổ cho Abu 
dJahal, kẻ đầu não vô đức tin của Quraish và những ai khác đã hiểu rõ ý nghĩa "không có Thượng Đế 
đích thực nào ngoài Allah" nhưng không chấp nhận, Allah phán:{Quả thật, chúng là những kẻ khi được 
nhắc không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah thì chúng lại tự cao tự đại bảo rằng chẳng lẽ 
chúng tôi phải bỏ các thần linh của chúng tôi chỉ vì một tên thi sĩ mắt trí (Muhammad) này ư2}(chương 
37 - Al-Saffaat: 35, 36).Họ biết là phải bỏ mọi thờ phượng ngoài Allah và hướng đến thờ phượng Allah 
duy nhất. Cứ như thế, những người thờ phượng mồ mả khi được bảo rằng hãy thành tâm thờ phượng 
Allah duy nhất thì họ nói: chẳng lẽ chúng tôi phải bỏ những người bảo hộ của chúng tôi trong khi họ 
phù hộ chúng tôi ư? Rồi câu trả lời dành cho họ: Đúng vậy, việc bỏ mọi thờ phượng và thành tâm thờ 
phượng Allah chính là chân lý như Allah phán:{Không, Y (Muhammad) đã mang đến điều Chân Lý để 
xác nhận (các thông điệp) của các Thiên Sứ trước.}(chương 37 - AlI-Saffaat: 37).Câu "Không có 
Thượng Đề đích thực nào ngoại trừ Allah" gồm hai về phủ định và khẳng định:Về phủ định là phủ nhận 
tất cả mọi thần linh ngoài Allah Tối Cao, bởi thế, mọi thứ ngoài Ngài không xứng đáng được thờ 
phượng, ngay cả các Thiên Thần, các vị Nabi là những tạo vật tốt đẹp hơn những ai (vật) khác thì họ 
cũng không là Đắng Thờ Phượng. 


Và về khẳng định là khẳng định Đắng đáng được thờ phượng chỉ Allah duy nhất, nghĩa là con người 
không thờ phượng bắt cứ thứ gì ngoài AIlah, cũng không hướng bất cứ hình thức thờ phượng nào đến 
ai (vật gì) khác ngoài Ngài như cầu nguyện, giết tế, nguyện thè, v.v. 


Và ý nghĩa đầy đủ của lời tuyên thệ là không thờ phượng ai (vật gì) ngoài Allah. Ai thốt ra câu tuyên 
thệ này và hiểu được nội dung ý nghĩa của nó đồng thời làm đúng theo nội dung ý nghĩa của nó: phủ 
nhận Shirk (tỗổ hợp) và khẳng định Allah duy nhất để thờ phượng, kèm theo niềm tin kiên định thì y là 
tín đồ Muslim đích thực; nếu bề ngoài y thực thi theo nội dung ý nghĩa của lời tuyên thệ nhưng trong 
lòng không tin tưởng thì y là người Munafiq (đạo đức giả); nếu y làm khác với nội dung ý nghĩa của lời 
tuyên thệ từ những hình thức Shirk thì y là Kafir (ngoại đạo) cho dù có thốt lên lời tuyên thệ. Chẳng 
phải nhóm người Munafiq đã luôn thực hiện theo đúng nội dung ý nghĩa của lời tuyên thệ nhưng kết 
quả phải ở tận đáy của Hỏa Ngục đó sao? Chẳng phải nhóm người Do Thái tuy đã tuyên thệ nhưng lại 
làm những điều Shirk và Kufr (phủ nhận đức tin) nhưng lời tuyên thệ không giúp ích gì cho họ?. Tương 
tự đối với ai bác bỏ bắt cứ giáo luật nào, bổn phận nào của Islam thì y là kẻ phản đạo cho dù y có nói 
lời tuyên thệ một trăm ngàn lần. Đối với những ai tuy đã tuyên thệ nhưng lại hướng hình thức thờ 
phượng đến bất cứ thần linh nào khác ngoài Allah chẳng hạn như cầu xin người chết, bục tượng, v.v 
thì lời tuyên thệ mà họ đã thốt không mang lại cho họ bắt cứ giá trị nào như các Hadith đã trình bày ở 


trên, bởi Thiên Sứ của Allah 3 đã khẳng định: {Chỉ một mình Ngài, không có đối tác ngang vai cùng 
với Ngài} đề khuyến cáo con người đừng vấp phải tội Shirk như Do Thái, Munafiq và tín đồ thờ mồ mả. 
Lúc Thiên Sứ của Allah ## kêu gọi mọi người đến với "không có Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah" 
thì mọi người cứ tưởng chỉ cần thốt ra lời tuyên thệ đó là đủ nhưng đó là sự thiếu hiểu biết trầm trọng, 
bởi quả thật khi Thiên Sứ của Allah ‡š kêu gọi đến với lời tuyên thệ là Người kêu gọi họ nói lời tuyên 
thệ và thực hành theo nội dung ý nghĩa của nó đồng thời từ bỏ mọi hình thức thờ phượng ngoài Allah. 
Chính vì vậy mà họ đã nói:{Sao, chúng tôi phải bỏ các thần linh của chúng tôi chỉ vì một tên thi sĩ mắt 
trí (Muhammad) này ữ?}(chương 37 - Al-Saffaat: 36).Và họ đã nói:{Phải chăng Y (Muhammad) gom 
tất cả thần linh lại thành một Thượng Đề duy nhất ư?}(chương 38 - Sad: 5).Chỉ với lý do đó mà họ từ 
chối thốt ra lời tuyên thệ, và cho dù họ có thốt ra lời tuyên thệ nhưng vẫn cố thờ phượng các bục tượng 
Lat, 'Uzza và Manat thì họ cũng chẳng là tín đồ Muslim, Thiên Sứ # vẫn mãi chiến đấu với họ cho đến 
khi họ chấp nhận từ bỏ mọi thần linh và mọi hình thức thờ phượng chúng, và chỉ thờ phượng một mình 
Allah duy nhất không tổ hợp đối tác ngang vai cùng Ngài. Đây vốn là kiến thức căn bản đã được khẳng 
định rõ từ Qur'an, Sunnah và ljma (sự thống nhất của của giới học giả Islam). Riêng đối với nhóm tín 
đồ thờ phượng mồ mả thì họ không hiểu được ý nghĩa của lời tuyên thệ cũng không nhận thức được 
việc phải phủ nhận hết mọi thần linh ngoài Allah và phải khẳng định Allah là Đắng Thờ Phượng duy 
nhất, Ngài không có đối tác ngang vai. Nói đúng hơn, họ chỉ biết ý nghĩa của lời tuyên thệ ở một khía 
cạnh mà cả người có đức tin và người ngoại đạo đều thừa nhận, đó là không có Đắng Tạo Hóa Toàn 
Năng nào ngoài Allah hoặc ý nghĩa của tiếng "I-lah" - "Thượng Đế" chỉ là Đắng Giàu Có bắt cần tất cả 
nhưng mọi thứ ngoài Ngài đều phải lệ thuộc vào Ngài. Ý nghĩa này hoàn toàn đúng vì nó nằm trong 
những thuộc tính của Thượng Đé, tuy nhiên, nó không phải là ý nghĩa thật sự của "không có Thượng 
Đề đích thực nào ngoài Allah". Quả thật, với các thuộc tính đã trình bày thì nhóm người đa thần đều 
nhận biết rõ nên họ đã không cho rằng thần linh mà họ thờ phượng có quyền năng đó, họ vẫn công 
nhận họ là nhóm người thấp hèn nghèo khổ rất cần đến Allah, chẳng qua việc thờ phượng thần linh 
khác ngoài Ngài chỉ mong muốn nhờ thần linh đó làm trung gian đưa họ đến gần Ngài hơn, chỉ mong 
nhờ họ can thiệp biện hộ cho họ trước Allah vì họ luôn thừa nhận việc tạo hóa, vương quyền, bổng 
lộc, làm cho sống và làm cho chết đều thuộc về riêng Allah. Thật ra, họ hiểu rất rõ về ý nghĩa của không 
có Thượng Đề đích thực nào ngoài Allah" nhưng họ từ chối tuyên thệ và thực thi theo nó; bởi thế 
Tawhid Rububiyah (thừa nhận Allah là Đắng duy nhất trong tạo hóa, chi phối điều hành vũ trụ và mọi 
vạn vật) không giúp ích cho họ trong khi họ đã phạm Shirk trong Tawhid Uluhiyah (thừa nhận Allah là 
Đắng duy nhất được thờ phượng), như Allah đã phán:{Và đa số bọn chúng không tin tưởng nơi Allah 
bởi chúng là đám người đa thằn.}(chương 12 - Yusuf: 106). 


Tuy nhóm người thờ mồ mả đã thốt ra lời tuyên thệ nhưng không hiểu ý nghĩa và từ chối làm theo yêu 
cầu lời tuyên thệ nên họ giống như những người Do Thái chỉ thốt ra lời tuyên thệ mà lại không hiểu vã 
cũng không làm theo yêu cầu của lời tuyên thệ, họ thốt lời tuyên thệ nhưng lại thờ phượng ngoài Allah 
bằng tình yêu, sự sùng kính, tôn sùng, sợ hãi, hy vọng, phó thác, khấn vái lúc hoạn nạn và hướng niềm 
tin đến thần linh khác ngoài Allah bằng đủ thể loại thờ phượng khác, nhóm người này tệ hại hơn nhiều 
so với nhóm đa thần trước đây. 


Nếu bạn bảo ai đó trong số họ thề với Allah Tối Cao thì họ sẽ cho bạn lời thề với Ngài dù lời thề đó 
trên điều chân thật hay điều dối trá, nhưng nếu có người yêu cầu: "Anh hãy thề bởi cuộc sống của 
Sheikh nào đó hoặc bởi địa vị của Sheikh" hoặc những gì tương tự thì họ sẽ không thề trên điều giả 
dối, có nghĩa là trong lòng họ xem những người được chôn dưới đắt vĩ đại hơn cả Đắng Chúa Tế. Còn 
những người đa thần thời trước thì không như vậy, mỗi khi họ muốn thề cho một sự việc quan trọng 
nào đó thì họ luôn thề bởi Allah Tối Cao giống như câu chuyện phân chia đã xảy ra trong thời tiền Islam 
đã được Al-Bukhari ghi lại. 


Có rất nhiều người hoặc phần đông xem việc cầu xin người chết tại mồ mả hoặc tại nơi nào đó mà họ 
cho là thần linh tốt hơn việc cầu xin Allah tại Masjid nên họ đã công khai việc thờ phượng đó, đấy là 
sự việc nhóm đa thần thời trước đã phạm về việc làm Shirk. Những người này, khi họ gặp phải tai họa 
lớn thì họ thành tâm khấn vái đến những người được chôn trong lòng đất, họ hô vang tên của những 
người trong mộ để xua đuổi tai họa dù ở trên đất liền, trên biển hoặc ở bắt cứ nơi nào, và đây là điều 
mà nhóm đa thần thời trước không làm, ngược lại họ thành tâm khẩn cầu Allah cứu giúp họ, như Allah 
phán:{Nhưng khi chúng lên tàu (ra khơi), chúng lại cầu nguyện Allah dâng trọn cả đức tin đến 
Ngài}(chương 29 - Al-'Ankabut: 65).Và lời phán của Ngài:{Đến khi các ngươi gặp hoạn nạn, các ngươi 
kêu cứu với Ngài, nhưng sau khi Ngài giải cứu các ngươi thoát nạn thì một phần tử trong các ngươi lại 


dựng một thần linh khác để thờ phượng cùng với Thượng Đề của chúng.}(chương 16 - Al-Nahl: 53, 
B4). 


Có rất nhiều người trong số họ đã từ bỏ Masjid mà bám lấy mồ mả và những nơi họ cho là linh thiêng, 
khi họ đến với mồ mả mà họ tôn sùng thì họ liền cầu xin người trong mộ bằng tâm trạng khóc lóc, khúm 
núm, sợ hãi, hạ mình nhưng hoàn toàn không thấy họ như thế lúc lễ nguyện Salah. Họ khẩn cầu người 
trong mồ tha thứ cho họ, giúp họ thoát nạn, được bình an khỏi Hỏa Ngục, đối với một người có khối óc 
làm sao chấp nhận được các hành động như thế trong khi họ vẫn thốt ra lời "không có Thượng Đề đích 
thực nào khác ngoài Allah" nhưng lại tin tưởng và hành động trái với nó, như vậy có mang lại cho họ 
giá trị chăng? Trường hợp một người đa thần nào đó thốt ra lời "không có Thượng Đề đích thực nào 
khác ngoài Allah và Muhammad là Thiên Sứ của Ngài" nhưng y không biết thế nào là thượng đế, như 
thế nào là thiên sứ, rồi y hành lễ Salah, nhịn chay, hành hương Hajj nhưng không biết đó là cái gì, chỉ 
biết làm theo mọi người và không phạm bắt cứ điều Shirk nào thì tin rằng không còn ai nghi ngờ về 
Islam của người đó nữa. Sự việc xảy ra giống như điều vừa trình bày vào khoảng đầu của thế kỷ mười 
một hoặc trước đó, có một người đàn ông đã như thế được giới học giả chuyên Fiqh (giáo lý thực 
hành) công nhận là Muslim, cụ thể được ghi trong sách "AI-Daru Al-Thamin fi sharh Al-Murshad Al-Mu- 
in" của trường phái Maliki, tác giả quyên sách nói: "Điều này đã được họ phúc đáp tận tường rõ ràng, 
không ai có ý kiến khác." 


Tin rằng ai cũng hiều là việc thờ phượng mồ mả còn nguy hiểm hơn điều này, vì họ cho rằng Thượng 
Đề gồm nhiều thượng đề khác nhau. 


Nếu nói: Anh đã trình bày ý nghĩa và thuộc tính của "I-lah", vậy anh phải trả lời như thế nào đối với câu 
nói rằng "Thượng Đề là Đắng có khả năng tạo hóa" hoặc những câu nói tương tự?Lời được đáp:Câu 
trả lời gồm có hai phần:Thứ nhất:Đây là câu nói hoàn toàn mới bởi không một học giả Islam nào cũng 
như không một vị lImam chuyên về ngôn ngữ nào từng nói cả trong khi lời của các học giả Islam và các 
lmam chuyên ngôn ngữ chỉ giải thích như chúng tôi đã trình bày, câu nói này hoàn toàn sai. Thứ hai:Giả 
sử chấp nhận lời giải thích Thượng Đề là Đắng có khả năng tạo hóa thì đó là lối giải thích giống như 
không giải thích bởi bản chất của Thượng Đề là có khả năng tạo hóa, khi nào không có khả năng này 
thì đó không phải là Thượng Đề đích thực cho dù có gọi là Thượng Đề. Và tất nhiên không phải khi ai 
đó biết được thượng đế đích thực là có khả năng tạo hóa là y liền vào Islam, liền làm đúng bổn phận, 
đây là điều chưa ai từng nói, nếu không thì đa thần Ả-rập là người Muslim mắt rồi. Nếu cho rằng đó là 
câu nói của một số người sau này thì họ đã bị sai làm, hãy đáp lại họ bằng các bằng chứng nghe và 
suy luận. Hết. 


Phần thứ tư: Ý nghĩa lời tuyên thệ "Muhammad 
là Thiên Sứ của Allah". 


Lời tuyên thệ gồm có hai câu luôn gắn liền nhau không thể tách rời, bắt buộc người tuyên thệ phải thốt 
lên trọn cả hai câu, đồng thời phải hiểu ý nghĩa đầy đủ cùng với sự tin tưởng trong tim và thực thi đúng 
theo nội dung ý nghĩa của nó trong cuộc sống. Thật là xa vời đối với ai cứ ngỡ chỉ nói "không có Thượng 
Đề địch thực nào ngoài Allah" là đủ, tương tự không phải chỉ cần nói "Muhammad là Thiên Sư của 
Allah" là đủ mà bắt buộc phải tin và thực thi đúng theo nội dung ý nghĩa của lời tuyên thệ, đó là tin kiên 
định rằng Muhammad là Thiên Sứ ‡š được Allah cử phái đến, rằng Ngài đã giao cho Người trọng trách 
truyền đạt tôn giáo lIslam, bắt buộc Người phải hoàn thành sứ mạng này và bắt buộc loài người chấp 
nhận Bức Thông Điệp Người mang đến, bắt họ phải vâng lời và đi theo đường lối chỉ đạo của Người.Để 
tìm hiểu lời tuyên thệ này thì cần phải nhận biết những điều sau đây: 


Điều thứ nhất:Thiên Sứ Muhammad * đã được Allah lựa chọn đảm nhận sứ mạng này:Đắng Tối Cao 
phán:{Và Thượng Đề của Ngươi (Muhamma9d) tạo hóa và chọn lựa những gì Ngài muốn.}(chương 28 
- Al-Qasas: 68).Và Đáng Tối Cao phán:{Allah biết rõ đâu là nơi mà Ngài phải đặt lời mặc khải của 
Ngài.}(chương 6 - Al-An'am: 124).Và Đắng Tối Cao phán:{Và quả thật đối với TA, họ đích thực là những 
người thuộc thành phần ưu tú được tuyển chọn.}(chương 38 - Sad: 47). 


Những câu Kinh vừa trình bày cho chúng ta biết một điều rằng các Thiên Sứ của Allah vẫn là người 
phàm đã được Allah sàng lọc, tuyển chọn và tây sạch họ để họ trở thành những người xứng đáng 
nhận lãnh sứ mạng truyền bá bức thông điệp của Ngài, họ phải là những bề tôi trung kiên tuân thủ 


đúng giáo lý của Ngài và phải là những người đủ tư cách làm những trung gian giữa Ngài và các bề 
tôi của Ngài. 


Quả thật, Allah đã kể về những nhóm người đã phủ nhận sứ mạng của các vị Thiên Sứ, họ nói với các 
vị Thiên Sứ của họ:{Quí vị chỉ là những con người phàm tục như chúng tôi mà thôi.}Ì(chương 14 - 
lbrahim: 10).Các vị Thiên Sứ đã trả lời họ rằng:{Đúng vậy, chúng tôi chỉ là những người phàm như các 
người nhưng Allah ban ân huệ cho người nào Ngài muốn trong đám bề tôi của Ngài. chương 14 - 
lbrahim: 11)Và Thiên Sứ của chúng ta Muhammad được chọn làm vị Thiên Sứ cuối cùng, được vinh 
danh là Thiên Sứ tốt đẹp nhất trong giới Thiên Sứ, Người vượt trội hơn bởi những trọng trách đặc biệt 
mà những vị Thiên Sứ trước đó không đảm nhận, đó là Người được chọn làm vị Thiên Sứ cho toàn 
thể loài người và loài Jinn (ma quỷ). Allah, Đắng Tối Cao phán về Người:{Và quả thật, Ngươi 
(Muhammad) được phú cho một phẩm chất đạo đức vĩ đại.}Ì(chương 68 - Al-Oalam: 4).Theo bộ Sahih 
Muslim ghi lại rằng bà 'A-ishah đã nói:{Phẩm chất đạo đức của Người chính là Qur'an.}Nghĩa là Người 
thực thi đúng theo chuẩn mực phẩm chất đạo đức của Qur'an, những phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà 
những người hiểu biết đều công nhận. Thậm chí trước khi nhận lãnh sứ mạng Thiên Sứ, Người đã 
được quần chúng Makkah biết đến là người uy tín, trung thực, ngay thẳng cũng như những phẩm chất 
tốt đẹp khác. Phẩm chất của Người đạt đến mức cao nhất về sự rộng lượng, cao thượng, nhẫn nhịn, 
thanh cao, biết ơn, công bằng, khiêm tốn, ngay chính, gan dạ, v.v. Tất cả đức tính cao đẹp đó đã được 
rất nhiều sách sử ghi chép lại khi mô tả về Người, và không một ai phủ nhận sự việc đó ngoại trừ 
những muốn phản bác. 


Ở Thiên Sứ của Allah 3 không hề thấy những tính cách thấp hèn, xấu xa, vô đạo đức; ở bản thân 
Người không hề có sự keo kiệt, bủn xỉn, bất công, tự cao, dối trá, lười biếng, hèn nhát, trộm cắp, lường 
gạt, thất hứa hay bất cứ bản chất tiêu cực nào. 


Điều thứ hai:Thiên Sứ của Allah được bảo vệ những sai phạm: 


Cả cộng đồng đều đồng thuận rằng các vị Thiên Sứ luôn được bảo vệ khỏi những đại tội để duy trì ý 
nghĩa được tuyên chọn. Bởi lẽ Allah chọn Họ làm Thiên Sứ đến với loài người thì họ phải là những tắm 
gương đề giáo dân noi theo, Họ phải khuyến cáo thiên hạ tránh xa tội Kufr (phủ nhận đức tin) và các 
tội lỗi khác. Nếu Họ vị phạm công khai một điều nào đó từ những đại tội này thì chắc chắn kẻ thù của 
Họ liền nắm bắt cơ hội để bêu xấu sứ mạng và tôn giáo của Họ và điều đó phủ nhận thuộc tính Sáng 
Suốt và Chí Minh của Allah Tối Cao. Với lòng nhân từ của Allah, Ngài đã bảo vệ Họ tránh mọi hành 
động sai trái, Ngài bắt buộc Họ không được kháng lệnh, trình bày về hậu quả xấu, đồng thời Ngài bắt 
Họ làm tắm gương tốt với cuộc sống giản dị, ít ham muốn trần gian đó để họ khỏi bận tâm nhiều đến 
cuộc sống thế gian mà quên đi cuộc sống Đời Sau. Còn về các tội lỗi nhỏ thì giới Thiên Sứ không tránh 
khỏi nhưng chỉ ở mặt phán đoán và suy xét theo cảm tính "người phàm" của Họ trong công việc, tuy 
nhiên, Họ không tái phạm. Và những sai phạm thuộc các tội lỗi nhỏ của họ không hề đánh mắt công 
lý, không hề phủ nhận sứ mạng Thiên Sứ của Họ mà nó chỉ nói lên bản chất người phàm của họ đồng 
thời khẳng định không ai trong số Họ đạt đến cảnh giới hiểu biết về cõi vô hình cũng như không ai 
trong số họ được ban cho một thứ gì đó từ thuộc tính tối cao của Thượng Đề. 


Những học giả Tafsir và các học giả khác đã liệt kê một số lỗi lầm mà Thiên Sứ ‡š đã mắc phải, Allah 
phán:{Và Ngươi (Muhammad) chớ xua đuổi những ai cầu nguyện Thượng Đề của họ vào mỗi sáng và 
mỗi tối vì sắc diện của Ngài}(chương 6 - Al-An'am: 52).Và Ngài phán:{Và gần như chúng đã âm mưu 
quyến dụ Ngươi (Muhammad) bỏ những điều mà TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi và xúi giục Ngươi 
bịa đặt ra một điều khác chống lại TA và nếu được như thế thì chúng sẽ nhận Ngươi làm một người 
bạn thân tình (của chúng). Nhưng nếu TA không củng cố Ngươi vững chãi thì quả thật Ngươi đã suýt 
xiêu lòng nghe theo bọn chúng}(chương 17 - Al-lsra': 73, 74). 


Với những sai lầm thực tế do sự suy xét và nhận định riêng của khả năng người phàm như thế mang 
lại một ý nghĩa cải thiện công khai, đó là Allah dạy Người rằng sự việc đó không thành. 


Còn về tội lỗi thì Người được Allah phù hộ không vi phạm hoặc không tái phạm, bởi việc vi phạm hoặc 
tái phạm tội lỗi phủ nhận tính chất của sứ mạng Thiên Sứ được lựa chọn của Người và đi nghịch lại 
với những gì mà Người đã khuyến cáo về sự vô đức tin, hư đốn và tội lỗi. Riêng đối với việc truyền đạt 
thông tin được mặc khải cho Người thì giới học giả đều đồng thuận rằng các vị Thiên Sứ được phù hộ, 
bảo vệ khỏi mọi sai lầm, hơn thế nữa là Họ đã được Allah bảo vệ và phù hộ khỏi mọi hành động Shirk, 
dối trá cũng như những thói hư tật xấu khác ngay từ trước khi trở thành Thiên Sứ. 


Thiên Sứ của Allah *š nói: {Từ trước lslam, Ta chưa từng có ý định làm theo những gì mọi người làm 
và Ta cũng chưa từng có ý định xấu xa nào cho đến khi Allah ban diễm phúc chọn làm Thiên Sứ của 
Ngài.} (Do AI-Qadhi 'lyadh ghi lại trong sách Al-Shifa và các học giả khác cũng ghi lại tương tự). 


Ông lbnu Ishaq nói trong sách tiểu sử: "Tuổi trẻ của Thiên Sứ # được Allah phù hộ và bảo vệ, Người 
được chở che tránh khỏi mọi điều bẩn thỉu và xấu xa của thời tiền Islam. Đến khi Allah muốn chọn 
Người nhận lãnh sứ mạng truyền bá thông điệp của Ngài trong khi Người vẫn còn trên tôn giáo của 
đồng bào mình, Ngài để Người trưởng thành là người đàn ông tốt nhất trong cộng đồng của Người về 
danh dự, nhân cách, ứng xử, rộng lượng, thanh cao, thật thà, uy tín, Người hoàn toàn không có bất cứ 
thói hư tật xấu nào của những người đàn ông thời đó, sự trung thực và thật thà của Người đến mức 
được mọi người đặt cho Người một biệt danh "Al-Amin" có nghĩa là người thật thà và ngay thẳng. Đó 
là điều mà Allah đã phù hộ cho Người từ lúc còn bé." 


Điều thứ ba:Tổng quát về Sứ mạng của Thiên Sứ ##:Sứ mạng của Thiên Sứ Muhammad $Š mang 
những đặc ân riêng mà tất cả các vị Thiên Sứ trước không có, một số trong những đặc ân đó được nói 
trong một Hadith do ông Jabir thuật lại được ghi trong hai bộ Sahih rằng Thiên Sứ của Allah # nói:{Ta 
được ban cho năm điều mà không một ai trước Ta được ban cho: Được thắng lợi bởi sự khiếp sợ (của 
kẻ thù) với khoảng cách một tháng đi đường; mọi nơi trên mặt đất được phép tây rửa và làm Masjid; 
được hưởng chiến lợi phẩm, điều mà không một ai trước Ta được hưởng; được ban cho quyền cầu 
xin ân xá; trước Ta mỗi vị Nabi (mỗi vị Thiên Sứ) chỉ được gởi đến cho người dân của mình còn riêng 
Ta được gởi đến cho toàn nhân loại.}Và Thiên Sứ của Allah # nói:{Ta được cử đến cho mọi sắc tộc 
dù da đen hay da đỏ.}Do Muslim ghi lại.Dựa theo những gì đã trình bày thì bắt buộc toàn thê nhân loại 
phải theo Người, tuân lệnh Người và họ được xem là giáo dân của Người, cộng đồng được mời gọi, 
như Allah phán:{Và TA (Allah) chỉ phái Ngươi (Muhammad) đến để làm một người mang tin mừng và 
cảnh báo toàn thể nhân loại.}(chương 34 — Saba': 28).Nghĩa là đến toàn thể loài người.Và Đắng Tối 
Cao phán:{Hãy nói đi (Muhammad): “Hỡi nhân loại! Quả thật Ta là Thiên Sứ của Allah được cử phái 
đến cho tất cả các người"}(chương 7 - AI-'Araf: 158).Trong Qur'an có rất nhiều câu Kinh mang lời phán 
đến toàn thể nhân loại, điển hình như:{Hối nhân loại, các ngươi hãy tôn thờ Thượng Đề của các 
ngươi}(chương 2 - Al-Baqarah: 21).Và Đáng Tối Cao phán:{Hõi nhân loại, quả thật Thiên Sứ 
(Muhammad) đã đến với các ngươi mang theo Chân Lý từ Thượng Đề của các ngươi, bởi thế, các 
ngươi hãy có đức tin, điều đó tốt cho các ngươïi.}(chương 4 - Al-Nisa': 170).Và Đắng Tối Cao phán:{Hỡi 
nhân loại, quả thật đã đến với các ngươi một bằng chứng xác thực từ nơi Thượng Đề của các ngươi; 
và TA (Allah) đã ban xuống cho các ngươi một ánh sáng rõ rệt.}(chương 4 - AI-Nisa': 174).Câu Kinh 
ám chỉ Muhammad *# và những gì Người mang đến từ Thượng Đề của Người.Các câu Kinh này trình 
bày rõ rằng tất cả loài người đều phải có bổn phận đi theo Bức Thông Điệp của Thiên Sứ Muhammad 
# , phải tuân lệnh Người. Quả thật, Thiên Sứ Muhammad # cũng còn được biết đến là vị Thiên Sứ 
được cử phái đến cho cả loài Jinn (ma quỷ) với bằng chứng từ lời phán của Allah:{Và khi TA hướng 
một nhóm Jinn về phía Ngươi (Muhammad) để chúng lắng nghe Qur an. Và khi chúng hiện diện nơi 
đó, chúng bảo nhau: “Hãy giữ im lặng.” Đến khi cuộc xướng đọc chấm dứt, chúng trở về cảnh báo 
người dân của chúng.}(chương 46 - Al-Ahqaf: 29).cho đến lời phán của Ngài:{Hỡi dân Ta, hãy đáp lại 
Người Mời Gọi của Allah (Thiên Sứ Muhammagd) và hãy tin tưởng nơi Người.}(chương 46 - Al-Ahqaf: 
31). Và câu Kinh khác tương. tự:{Hãy nói đi (Muhammadl): “Ta đã được mặc khải cho biết có một đám 
dJinn đã nghe (đọc Qur an) rồi chúng bảo rằng chúng tôi đã nghe một cuộc xướng kinh (Quran ) hết 
sức tuyệt diệu, Nó hướng dẫn đến chân lý. Bởi thế, chúng tôi đã có đức tin nơi Nó.”}(chương 72 - dinn: 
1, 2).Quả thật, những người Do Thái và Thiên Chúa đã cho rằng sứ mạng của Thiên Sứ Muhammad 
# chỉ dành riêng cho dân ÄẢ-rập sau khi họ đã thừa nhận sứ mạng của Người là đúng thật, đã chứng 
kiến những phép mầu của Người cũng như số lượng tín đồ theo Người. Họ không còn cách nào phủ 
nhận ngoài việc phải chấp nhập Người là Thiên Sứ được Thượng Đề phái đến nhưng chỉ vì đam mê 
quyền lực, danh vọng, lợi ích nên họ đã không chấp nhận đi theo Người. Họ thừa nhận mọi thứ được 
Thiên Sứ ‡š thông điệp chính là những điều được mặc khải từ nơi Allah bằng niềm tin cũng như bằng 
tính xác thực của Bức Thông Điệp, thế nhưng họ vẫn không đón nhận những sắc lệnh hướng về họ, 
điển hình như câu Kinh:{Và hãy tin tưởng vào (Qur an) mà TA đã mặc khải (cho Muhammad) nhằm 
xác nhận lại (Kinh Tawrah và Injil) đang trong tay các ngươi, bởi thế các ngươi chớ là những kẻ đầu 
tiên phủ nhận nó và cũng chớ đánh đổi các dấu hiệu của TA (đã thiên khải cho Muhammag) với cái giá 
ít ỏi và hãy kính sợ riêng một mình TA, và chớ trộn lẫn chân lý với những điều ngụy tạo và chớ cố tình 
giấu che chân lý trong khi các ngươi biết rõ.}Ì(Chương 2 - Al-Baqarah: 41, 42).Và còn rất nhiều câu 
khác tương tự.Điều thứ tư:Bổn phận truyền đạt Bức Thông Điệp của Người #š:Allah Tối Cao phán:{Hỡi 
Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi hãy truyền đạt lại tất cả mọi thông điệp mà Thượng Đề của Ngươi đã 


mặc khải cho Ngươi, và nếu Ngươi không thực thi thì Ngươi đã không truyền đạt Bức Thông Điệp của 
Ngài.}(chương 5 - Al-Ma-idah: 67).Đây là nhiệm vụ mà Thượng Đề bắt buộc Thiên Sứ của Ngài ‡# phải 
hoàn thành và đó cũng là nhiệm vụ chung cho tất cả các Thiên Sứ, Allah phán:(Bổn phận của Ngươi 
chỉ là truyền đạt (thông điệp).}(chương 42 - Al-Shura: 48).Và Ngài phán:{Và bổn phận của một Thiên 
Sứ chỉ là công khai truyền đạt (lời mặc khải của Allah)}(chương 24 - Al-Nur: 54).Các vị Sahabah (bạn 
đạo) của Thiên Sứ š đã làm chứng cho sự truyền đạt và giảng giải của Người, ông Abu Zdar nói:"Thiên 
Sứ của Allah ‡š đã qua đời, tuy nhiên, đã không có một con chim nào vỗ đôi cánh của nó mà Người lại 
không cho chúng tôi biết." 


Và theo ông Ahmad bin Majah ghi lại rằng Thiên Sứ của Allah *# nói: 


{Quả thật, Ta đã bỏ lại các ngươi trên một nguồn ánh sáng trắng tinh (Islam), đêm của nó cũng giống 
như ngày (rất rõ ràng), không ai lệch khỏi nó ngoại trừ kẻ bị diệt vong.} 


Và trong Sahih Muslim cũng như các bộ Hadith khác rằng ông Abdullah bin 'Amr bin Al-'As thuật lại lời 
của Thiên Sứ %: 


{Sự thật là không một vị Nabi nào trước Ta lại không có bổn phận hướng dẫn tín đồ của mình về những 
điều tốt cũng như khuyến cáo họ về những điều xấu.} 


Và như đã biết Thiên Sứ # đã bắt đầu kêu gọi người dân của Người trước tiên, rồi mới mời gọi những 
người Ả-rập trên toàn bán đảo, rồi sau đó đến những ai ngoài họ. Người đã cử phái sứ giả đến với các 
bộ lạc sinh sống nơi hẻo lánh, vùng sa mạc để kêu gọi họ đến với Allah, sau đó, Người cử những 
người tuyên truyền đến Yemen, Bahrain và những quốc gia khác. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ## đã 
cho viết thư gởi đến các vua chúa, các lãnh đạo các nước như Ba Tư, Hy Lạp, v.v. Cứ như thế cho 
đến khi Thiên Sứ ## qua đời thì tất cả mọi nơi gần xa đều biết đến sứ mạng của Người. 


{Tuy nhiên, trong chúng có kẻ được Allah hướng dẫn và có kẻ đáng bị bỏ mặc đi lạc} 
(chương 16 - AI-Nahl: 36). 


Sau Thiên Sứ *š các vị Sahabah của Người đã duy trì việc kêu gọi đến với Islam và đã chiến đấu với 
những ai chống đối, cự tuyệt không chấp nhận mãi đến khi họ đồng ý vào Islam hoặc phải nộp thuế 
cho sự dưới quyền thống trị của Islam. Từ đó, lời kêu gọi đến với Islam vang xa khắp nơi trên trái đất 
trong thời gian ngắn nhất như đã được sách sử ghi chép lại. Đối với những ai ở tận nơi xa xôi của trái 
đất nếu đã từng nghe đến Islam thì y vẫn phải có bổn phận học hỏi, tìm hiểu tôn giáo mà y được tạo 
ra vì nó. 


Điều thứ năm: 
Sứ mạng Thiên Sứ cuối cùng: 


Một khi bộ giáo lý này dành cho toàn thể loài người, bắt buộc thiên hạ phải chấp nhận và phục tùng dù 
đang ở đâu, bởi vì giáo lý này là giáo lý cuối cùng được ban xuống từ trên trời. Bởi thế, bắt buộc chúng 
ta phải tin tưởng rằng Muhammad #* là vị Nabi, vị Thiên Sứ cuối cùng, Allah phán: 


{Muhammad không phải là người cha của một ai trong số đàn ông của các ngươi mà Y chính là Thiên 
Sứ của Allah và là Nabi (Thiên Sứ) cuối cùng.} 


(chương 33 - Al-Ahzab: 40). 


"azL^" là tiếng được dùng để diễn đạt sự kết thúc của các sự việc trước đó chẳng hạn như lá thư đã 
được "at" có nghĩa là nội dung bức thư đã hết không còn gì nữa. Qua ý nghĩa này muốn nói rằng 
Thiên Sứ Muhammad # là vị Nabi (Thiên Sứ) cuối cùng được Allah cử phái đến và sau Người không 
còn vị Nabi hay vị Thiên Sứ nào được cử phái đến nữa. Muslim và các học giả khác ghi lại, ông Abu 
Hurairah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah #: 


{Hình ảnh của Ta và hình ảnh của các vị Nabi trước Ta giống như hình ảnh của một người đàn ông 
xây một ngôi nhà, y đã hoàn tất tốt công trình và hoàn thành rất đẹp trừ một miếng gạch tại một góc 
của công trình; thế là mọi người đi vòng quanh ngôi nhà, họ ngưỡng mộ nhưng họ nói phải chỉ chỗ này 
được gắn vào một miếng gạch thì hoàn mỹ, và Ta chính là viên gạch đó, và Ta chính là vị Nabi cuối 
cùng.} 


Và Muslim cũng ghi lại, ông Jubair bin Mutim thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah #š nói: 


{Ta có nhiều tên gọi: Ta là Muhammad, là Al-Maahi tức ngườ được Allah bôi xóa sự Kufr (vô đức tin), 
Ta là Al-Haashir tức người mà nhân loại được phục sinh sau Ta và là Al-'Aqib tức người mà không có 
vị Nabi nào đến sau y.} 


Theo Sunan Abu Dawood và học giả khác ghi lại từ Hadith dài do ông Thawban thuật lời Thiên Sứ *# 
đã nói: 


{Sẽ có ba mươi người nói dối trong cộng đồng Ta, tất cả họ đều tự xưng mình là Nabi, nhưng Ta là vị 
cuối cùng trong số các vị Nabi được phái đến, sau Ta không còn vị Nabi nào được cử phái đến nữa.} 


Bắt buộc phải tin rằng Người ## là vị Nabi cuối cùng, những ai tự xưng là nabi sau Người thì y là kẻ 
mạo nhận. Riêng việc Nabi Ysa (Giê-su) con trai bà Mar-yam sẽ giáng trần vào thời đoạn cuối của thế 
gian thì quả thật Người vẫn đi theo giáo lý của Thiên Sứ Muhammad . Nabi Ysa tựa như một thành 
viên của cộng đồng tín đồ Islam này, mặc dù Người từng nhận lãnh lời mặc khải trước đây nhưng vẫn 
không rời khỏi bộ giáo lý Islam cao quí này. Cho nên bắt cứ ai tự xưng nabi hoặc thiên sứ thì y chỉ là 
kẻ lường gạt, dối trá và mạo nhận cho dù y có biểu diễn ma thuật, bùa ngãi thế nào thì cũng chỉ là trò 
qua mắt thiên hạ, lừa bịp mọi người; giống như AI-Aswad AI-'Unsi và Musailamah Al-Kazzab đã dùng 
trò ma quỉ xưng mình là nabi nhưng trò ma thuật đó không qua khỏi con mắt của những ai có tâm trí 
lành mạnh. Ngoài hai tên này còn có những kẻ khác mạo danh Nabi và có được sự ủng hộ của nhóm 
người thiếu hiểu biết. Kẻ mạo nhận cuối cùng trong số họ tên Ahmad Al-Qodiyani đã lan truyền sự xấu 
xa của y làm chia rẽ thêm nhiều nhóm xấu ở Án Độ, ở AlI-Sanad (Pakistan) và nhiều khu vực khác và 
tên cuối cùng trong tất cả những người mạo nhận này là Dajjal như đã được Sunnah thông điệp, trình 
bày và cảnh báo về các mối hiểm họa xuất phát từ hắn, Allah phán: 


{Há Ta (Muhammag) sẽ phải báo cho các người biết ai là kẻ mà những tên Shaytan thường xuống với 
chúng ư? Chúng thường xuống với những tên ác ôn tội lỗi.} 


(chương 26 - Al-Shu-'ara': 221, 222). 


Đây là bằng chứng cho biết chỉ có những tên dối trá mới bị lũ Shaytan sát nhập làm chúng ảo tưởng 
mình được Allah thiên khải, trong khi theo định luật của Allah trong tạo hóa là Ngài biến chân lý thành 
hào quang còn ma thuật giả dối chắc chắn sẽ bị vạch trần. 


Điều thứ sáu: 
Bồn phận của cộng đồng đối với Thiên Sứ của Allah #š: 


Sau khi chúng ta đã thừa nhận Thiên Sứ của Allah *š là người trung thực với những gì Người mang 
đến cũng như tính xác thực của sứ mạng của Người thì bắt buộc chúng ta (tín đồ Muslim) phải tin 
tưởng nơi Người bởi đó là yêu cầu của lời tuyên thệ "Muhammad là Thiên Sứ của Allah" và thờ phượng 
Allah theo đúng khuôn khổ mà Người đã truyền dạy và hướng dẫn. Tùy thuộc vào niềm tin và việc 
hành đạo mà mỗi người sẽ được ban thưởng hoặc tùy theo sự bê tha bổn phận mà mỗi người sẽ bị 
trừng phạt. Vì vậy, bắt buộc tín đồ Muslim phải tự xác định lại niềm tin và sự phục tùng mọi di huấn 
của Thiên Sứ # trong cuộc sống. Và bổn phận đó là chấp hành theo các mệnh lệnh của Allah được chỉ 
định trong Quran và Sunnah: 


Thứ nhất: Đức tin nơi Thiên Sứ của Allah #: 


Quả thật, Chính Allah đã sắc lệnh bảo tín đồ Muslim phải tin tưởng nơi Người cũng như tin tưởng nơi 
Allah, nơi Thiên Thần và các Kinh Sách, Ngài sẽ ban thưởng trọng hậu cho đức tin và sẽ trừng phạt 
thích đáng cho sự vô đức tin. 


Allah Tối Cao phán: 


(Hỡi những người có đức tin, hãy tin tưởng nơi Allah, nơi vị Thiên Sứ của Ngài, và cả Thiên Kinh 
(Quran) mà Ngài đã ban xuống cho Thiên Sứ của Ngài lẫn các Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống trước 
đây. Và ai phủ nhận Allah, các Thiên Thần của Ngài, các Kinh Sách của Ngài, các Thiên Sứ của Ngài 
và Ngày Tận Thế thì quả thật y đã lầm lạc rất xa.} 


(chương 4 - AI-Nisa': 136). 


Và Đắng Tối Cao phán: 


{Hỡi những ai có đức tin, hãy sợ Allah mà tin tưởng nơi Thiên Sứ của Ngài, Ngài sẽ lấy lòng khoan 
dung của Ngài mà ban cho các ngươi gấp đôi (phần thưởng), Ngài sẽ ban cho các ngươi ánh sáng 
nhờ đó các ngươi sẽ bước đi (đúng theo Chính đạo) và sẽ tha thứ cho các ngươi.} 

(chương 57 - Al-Hadid: 28). 

Và Đắng Vinh Quang phán: 


{Cho nên các ngươi hãy tin tưởng nơi Allah, nơi vị Thiên Sứ của Ngài và nơi Ánh Sáng (Qur an) mà 
TA đã ban xuống.} 


(chương 64 - Al-Taghabun: 8). 

Và Đắng Tối Cao phán: 

{Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah, nơi vị Thiên Sứ của Ngài, một vị Nabi mù chữ, đã hết lòng tin tưởng 
nơi Ngài và nơi các lời mặc khải của Ngài.} 

(chương 7 - AI-Araf: 158). 

và Đáng Vinh Quang và Tối Cao phán: 


{Và ai không có đức tin nơi Allah và vị Thiên Sứ của Ngài thì quả thật TA đã chuẩn bị cho những kẻ 
không có đức tin hỏa ngục cháy bùng.} 


(chương 48 - Al-Fat-h: 13). 
Ngoài ra còn có rất nhiều câu Kinh khác đồng ý nghĩa. 


Theo bộ Muslim và các bộ Hadith khác ghi lại, ông Abu Hurairah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah ## 
nói: 


{Ta được lệnh phải chiến đấu với thiên hạ cho đến khi họ chịu tuyên thệ không có Thượng Đề đích 
thực nào khác ngoài Allah và tin nơi những gì Ta mang đến.} 


Thiên Sứ của Allah # đã giải thích ý nghĩa đức tin Iman trong Hadith nỗi tiếng khi đại Thiên Thần Jibril 
đến hỏi Người: 


{Rằng phải tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh Sách của Ngài, nơi các vị Thiên 
Sứ của Ngài, nơi Ngày Tận Thế và nơi sự tiền định tốt xấu.} 


Không phải nghi ngờ gì nữa rằng đức tin nơi Thiên Sứ của Allah ## bắt buộc phải tin tưởng vào những 
gì Người mang đến, tin sứ mạng của Người là thật; nguồn gốc của đức tin đó phải xuất phát từ con tim 
kiên định và an lòng, rồi sau đó thốt ra thành lời bằng sự hiểu biết cùng với đức tin, rồi sau đó thể hiện 
bằng hành động. Tập hợp tất cả mọi điều vừa nêu tạo thành đức tin lIman và được xem là phương tiện 
để thành công. Đối với ai không tin tưởng trong lòng thì lời tuyên thệ đó không giúp ích gì cho người 
tuyên thệ, đây chính là tình trạng của những người Munafiq (đạo đức giả) bị Allah phủ nhận niềm tin 
của họ bằng lời phán: 


{Khi những người Munafiq (giả tạo đức tin) đến gặp Ngươi Muhammad), họ bảo: “Chúng tôi chứng 
nhận Người đích thực là Thiên Sứ của Allah” trong khi Allah biết rất rõ rằng Ngươi thực sự là Thiên Sứ 
của Ngài. Và Allah xác nhận những kẻ Munafiq đích thực là những kẻ nói dối.} 


(chương 63 - Al-Munafiqun: 1). 
Thứ hai: Lệnh phải phục tùng Thiên Sứ #Š và cảnh báo việc nghịch Người. 


Việc phục tùng Thiên Sứ *Š chính là minh chứng cho đức tin lman, bởi quả thật, đức tin nơi Người một 
cách trung thực là phải tuân theo những gì Người đã truyền đạt từ Allah Tối Cao; nếu ai nghịch lại 
mệnh lệnh của Người hoặc một phần nào đó trong mệnh lệnh của Người một cách cố tình hoặc bê tha 
thì y đã không trung thực trong lời tuyên thệ thừa nhận sứ mạng của Người. Trong Qur'an, Allah đã ra 
lệnh phải phục tùng và tuân theo Thiên Sứ ## ở rất nhiều câu Kinh, tiêu biểu: 


{Hỡi những người có đức tin, hãy tuân lệnh Allah, hãy tuân lệnh Thiên Sứ (Muhammag) và cấp lãnh 
đạo của các ngươi; nếu như các ngươi có bất đồng nhau về một điều gì đó thì các ngươi hãy đưa sự 
việc đó trở về với Allah (Qur'an) và Thiên Sứ của Ngài (Sunnah) nếu các ngươi thật sự tin nơi Allah và 
nơi Ngày Tận Thế.) 


(chương 4 - AI-Nisa': 59). 
Và Đắng Tối Cao phán: 


{Và các ngươi hãy tuân lệnh Allah, hãy tuân lệnh Thiên Sứ (Muhammagd) và các ngươi hãy coi chừng, 
nếu các ngươi quay lưng thì các ngươi hãy biết rằng nhiệm vụ Thiên Sứ của TA chỉ là truyền tải thông 
điệp một cách minh bạch và công khai.} 


(chương 5 - Al-Ma-idah: 92). 
và Đáng Vinh Quang và Tối Cao phán: 


{Hãy bảo chúng (Muhammad): “Các ngươi hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Thiên Sứ (của Ngài). Nếu 
các ngươi quay lưng thì Người (vị Thiên Sứ của Ngài) chỉ chịu trách nhiệm về việc làm của Người còn 
các ngươi chịu trách nhiệm cho việc làm các ngươi, nhưng nếu các ngươi vâng lệnh Người thì các 
ngươi sẽ được hướng dẫn."} 


(chương 24 - AI-Nur: 54). 
với ý nghĩa tương tự, Allah phán: 


{Và những gì vị Thiên Sứ (Muhammad) mang đến cho các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó còn 
những gì Y ngăn cắm các ngươi thì các ngươi hãy ngừng ngay.} 


(chương 59 - Al-Hashr: 7). 


Không những thế, việc tuân lệnh Thiên Sứ của Allah #š còn được hứa ban thưởng trọng hậu, Allah 
phán: 


{Và các ngươi hãy tuân lệnh Thiên Sứ (Muhammad) mong rằng các ngươi được thương xót (cứu rỗi).} 
(chương 3 - Ali “Imran: 132). 

Và Allah Tối Cao phán: 

{Và ai tuân lệnh Allah và Thiên Sứ của Ngài thì y sẽ thành đạt vẻ vang.} 

(chương 33 - Al-Ahzab: 71). 

Bên cạnh đó, Allah cảnh báo về hình phạt nặng nề đối với ai nghịch lại lệnh của Thiên Sứ #: 


{Và ai vâng lệnh Allah và Thiên Sứ của Ngài thì sẽ được cho vào Thiên Đàng bên dưới có những dòng 
sông chảy, họ sẽ sống trong đó đời đời và đó là một thành tựu vĩ đại. Ngược lại, ai bất tuân Allah và 
Thiên Sứ của Ngài và vi phạm các giới luật của Ngài thì sẽ bị tống vào Hỏa Hgục, chúng sẽ sống trong 
đó đời đời và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt nhục nhã.} 


(chương 4 - AI-Nisa': 13, 14). 

Allah cho biết về lời than của những cư dân nơi Hỏa Ngục khi họ bị đày vào trong đó: 
{Ôi phải chỉ chúng tôi đã vâng lệnh Allah và vâng lời Thiên Sứ (Muhammad).} 
(chương 33 - Al-Ahzab: 66). 

và trong một Hadith Sahih, ông Abu Hurairah thuật lại lời của Thiên Sứ *Šš: 

{Ai tuân lệnh Ta là đã tuân lệnh Allah và ai nghịch lại Ta là đã nghịch lại Allah.} 


Ý nghĩa này là bởi vì Thiên Sứ #š chỉ ra lệnh đúng theo những gì được Allah mặc khải, cho nên việc 
tuân lệnh Người chính là tuân lệnh Thượng Đề của Người, Allah phán: 


{Và ai vâng lời Thiên Sứ (Muhammad) thì coi như đã tuân lệnh Allah, nhưng ai quay mặt bỏ đi thì TA 
không phái Ngươi (Muhammad) đến để trông chừng bọn chúng.} 


(chương 4 - AI-Nisa': 80). 
và theo bộ Al-Bukhari, ông Abu Hurairah thuật lại lời của Thiên Sứ #: 


{Tất cả nhân loại đều được vào Thiên Đàng ngoại trừ những ai không muốn.} Các vị Sahabah hỏi: 
"Thưa Thiên Sứ của Allah, như thế nào là không muốn?" Người đáp: {Ai tuân lệnh Ta thì được vào 
thiên đàng còn ai bắt tuân Ta là y đã không muốn.} 


và tất nhiên tuân lệnh Thiên Sứ # là phải làm theo mọi điều người sai bảo, tránh xa mọi điều Người 
ngăn cắm, đón nhận mọi điều Người truyền dạy, hài lòng về điều Người phân xử và tuyệt đối tránh xa 
mọi hành động cũng như suy nghĩ chống đối, bất mãn về mọi luật lệ được Người qui định. 

Thứ ba: Toàn cộng đồng phải đi theo Sunnah (đường lối) của Thiên Sứ *: 


Allah đã khẳng định rằng Ngài sẽ hướng dẫn và tha thứ cho những ai tuân theo Thiên Sứ ## và Ngài 
qui định việc đi theo Người là minh chứng thể hiện tình yêu đích thực dành cho Allah, Ngài phán: 


{Các Ngươi hãy đi theo Y (Muhammad) để may ra các ngươi được hướng dẫn.} 
(chương 7 - AI-'Araf: 158). 


và khi những người Do Thái và Thiên Chúa hô hào là con cái và là thân tín của Allah thì Ngài liền ban 
xuống câu Kinh: 


{Hãy nói (hỡi Muhammad): “Nếu các ngươi thực sự yêu thương Allah thì hãy đi theo Ta, rồi Ngài sẽ 
yêu thương và tha tội cho các ngươi, bởi Allah là Đắng Hằng Tha Thứ, Đắng Khoan Dung." Ngươi 
(Muhammad) hãy nói: "Các ngươi hãy tuân lệnh Allah và Thiên Sứ (của Ngài), nếu các ngươi quay 
lưng thì các ngươi hãy biết rằng Allah không hề thương yêu đám người vô đức tin.”} 


(chương 3 - Ali 'Imran: 31, 32). 
Và Đắng Tối Cao phán: 


{Quả thật ở nơi Thiên Sứ của Allah, có một tắm gương tốt đẹp cho các ngươi, những ai mà họ mong 
được hội ngộ với Allah và Ngày (phán xử) cuối cùng và luôn tưởng nhớ Allah thật nhiều.} 


(chương 33 - Al-Ahzab: 21). 


Và trong những bồn phận của bày tôi là phải thương yêu Thượng Đề của họ bởi Ngài là Đắng đã tạo 
hóa và ban phát cho họ, nhưng để có được tình yêu đó và để tình yêu đo được chấp nhận nơi Allah 
thì cần phải đi theo Thiên Sứ #š. Quả thật, Allah sẽ ban thưởng, yêu thương và tha thứ cho những ai 
đi theo Thiên Sứ của Ngài #š. Tuy nhiên, biểu hiện cho việc đi theo Người là bắt chước theo Người, 
tuân thủ theo lệnh của Người và tránh xa mọi điều Người ngăn cắm, đồng thời tránh xa mọi hành động 
khác đường lối của Người để rồi cuối cùng bị lệch khỏi Sunnah của Người, giống như một Hadith xác 
thực được ghi lại rằng Thiên Sứ của Allah # đã nói: 


{Ai ghét bỏ Sunnah (đường lối) của Ta thì y không phải là tín đồ Ta} 
Thứ tư: Yêu thương Thiên Sứ của Allah # bằng cả trái tim. 
Đúng hơn là phải đặt tình yêu đó lên trên mọi thứ, Allah phán: 


{Hãy bảo họ: “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ, dòng họ của các ngươi và tài sản của các 
ngươi có được, cũng như việc mua bán của các ngươi sợ thất bại hay ngôi biệt thự xinh đẹp mà các 
ngươi thích thú là những thứ yêu thích đối với các ngươi hơn cả Allah và Thiên sứ của Ngài, hơn cả 
việc chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Ngài, thì các ngươi hãy đợi cho đến khi Allah sẽ ban 
hành quyết định, bởi Allah không hướng dẫn một đám người dấy loạn và bắt tuân”.} 


(chương 9 - Al-Tawbah: 24). 


Thử hỏi là con người ai lại không yêu thích tám thể loại này, vì chúng mà con người sẵn sàng đánh đổi 
tất cả nhưng vẫn phải đặt sau tình yêu dành cho Allah và Thiên Sứ # của Ngài. Trong câu Kinh Allah 


đã khuyến cáo: {... thì các ngươi hãy đợi cho đến khi Allah sẽ ban hành quyết định ...} nghĩa là các 
ngươi hay chờ đợi đón nhận cơn thịnh nộ và hình phạt của Ngài giáng xuống các ngươi. Đây là bằng 
chứng mạnh mẽ nhất bắt buộc phải thương yêu Allah và Thiên Sứ của Ngài hơn tất cả tình yêu nào 
khác. Quả thật, trong Sunnah của Thiên Sứ š cũng đã nhắn mạnh điều này như Hadith do ông Anas 
thuật lại lời Người: 


{Ba điều mà ai đó có được thì y sẽ tìm thấy vị ngọt của đức tin Iman: Allah và Thiên Sứ của Ngài được 
thương yêu đối với y trên tất cả mọi thứ; không yêu thương ai đó ngoại trừ vì Allah; và ghét quay trở 
lại với sự vô đức tin sau khi đã được Allah cứu khỏi nó giống như ghét bị ném vào Hỏa Ngục.} 


Do AI-Bukhari và Muslim ghi lại, và cũng theo hai bộ Sahih này, ông Anas thuật lại lời của Thiên Sứ *Š: 


{Đức tin của các ngươi chưa đạt được cảnh giới cao nhất cho đến khi tình yêu dành cho Ta hơn cả 
con cái, cha mẹ và tất cả thiên hạ.} 


Và khi ông 'Umar bin Al-Khattab nói: 


Xin thề bởi Allah, Người là người mà tôi yêu thương hơn tất cả mọi thứ trừ bản thân mình, Thiên Sứ 
## nói: 


Này 'Umar, sự yêu thương đó vẫn chưa đủ cho đến khi nào ông yêu thương Ta hơn cả bản thân mình. 
Thế là 'Umar liền nói: Xin thề bởi Allah, Người là người mà tôi yêu thương hơn tất cả mọi thứ kể cả 
bản thân mình. Thiên Sứ # nói: Bây giờ mới đủ đó 'Umar. 


Do Al-Bukhari ghi lại. 


Và một trong những phần thưởng dành cho việc yêu thương Thiên Sứ ## là được ở cùng với Người ở 
Đời Sau, như đã được đề cập trong một Hadith rằng có một người đàn ông đã hỏi về Ngày Tận Thé. 
Thiên Sứ % nói: 


{Ngươi đã chuẩn bị gì cho thời khắc đó?}. Ông ta nói: Tôi không chuẩn bị gì cho thời khắc đó ngoài 
tình yêu thương mà tôi dành cho Allah và Thiên Sứ của Ngài. Thiên Sứ # nói: {Ngươi sẽ ở cùng với ai 
mà ngươi yêu thương). 


Và trong hai bộ Sahih, ông lbnu Mas'ud thuật lại rằng Thiên Sứ # nói: 
{Mỗi người sẽ cùng với ai mà y yêu thương.} 


Bao nhiêu đó là đã quá đủ cho phần thưởng dành cho loại tình yêu cao quí này, tuy nhiên, tình yêu này 
chỉ được chứng tỏ là chân thật khi người tín đồ luôn bắt chước và noi theo đường lối của Thiên Sứ #*, 
luôn đặt Sunnah của Người lên hàng đầu trước tất cả mọi cá nhân khác, đồng thời phải yêu thương 
những ai yêu thương và ủng hộ Người, căm ghét những ai căm ghét và chống đối Người, dù những 
người đó có là bà con ruột thịt đi chăng nữa. Như vậy, ai hoàn tắt được những điều đó thì y mới thực 
sự chân thật trong tình yêu thương này còn ai làm khác những điều đó hoặc thiếu sót trong những điều 
đó thì tình yêu đó của y sẽ bị giảm theo tương ứng. 


Thứ năm: Kính trọng và lễ phép với Thiên Sứ *#. 

Điều này được Allah sắc lệnh trong lời phán: 

{Đề các ngươi (tín đồ Muslim) tin tưởng nơi Allah, nơi Thiên Sứ của Ngài và để các ngươi kính trọng 
và lễ phép với Y} 

(Chương 48 - Al-Fat-h: 9). 

và Đáng Tối Cao phán: 


{Hỡi những người có đức tin! Chớ đừng qua mặt mà đi trước Allah và Thiên sứ của Ngài (về mọi vụ 
việc). Hãy kính sợ Allah, quả thật, Allah là Đắng nghe thấy và am tường mọi việc. Hỡi những người có 
đức tin, chớ cất giọng của các ngươi cao hơn giọng nói của Nabi (Muhammag) và chớ lớn tiếng với Y 
khi nói chuyện, giống như việc các ngươi thường ăn nói lớn tiếng với nhau, e rằng điều đó làm cho các 
việc làm thiện tốt của các ngươi trở thành vô nghĩa trong lúc các ngươi không nhận thấy điều đó. Quả 
thật, những người hạ thấp giọng nói của mình xuống trước mặt Thiên Sứ của Allah là những người mà 


tắm lòng của họ đã được Allah rèn luyện đạt được lòng Taqwa (ngay chính và kính sợ). Họ sẽ được 
tha thứ và được một phần thưởng vô cùng to lớn.} 


(chương 49 - Al-Hujurat: 1 - 3). 


Câu Kinh là lệnh cắm tín đồ Muslim qua mặt Thiên Sứ ## trong việc đưa ra ý kiến hoặc nhận định sự 
việc khác với những gì Người mang đến. Và câu Kinh cũng cắm tín đồ Muslim cao giọng lúc Người có 
mặt hoặc lớn tiếng khi nói chuyện với Người, bởi lẽ hành động đó sẽ làm mắt giá trị các việc làm thiện 
tốt. Allah, Đắng Tối Cao phán: 


{Các ngươi chớ nghĩ việc gọi Thiên Sứ giống như việc các ngươi thường gọi nhau.} 
(chương 24 - AI-Nur: 63). 


Nghĩa là không được gọi Thiên Sứ ## bằng tên của Người giống như cách mọi người thường hay gọi 
nhau mà hãy gọi Người bằng cách lễ phép như thưa Nabi của Allah hoặc thưa Thiên Sứ của Allah, bởi 
đó là sự biểu hiện lòng kính trọng đối với địa vị cao quý và phúc đức mà Allah đã ban cho Người. 


Một trong những biểu hiện sự kính trọng và lễ phép đối với Thiên Sứ ## là tôn vinh đường lối Sunnah 
của Người, thực hiện theo những gì Người sai bảo và tránh xa những điều Người ngăn cắm. 


Thứ sáu: Buộc phải theo cách phân xử của Thiên Sứ ##š và hài lòng với sự phân xử của Người, cắm 
nghịch lại Người. 


Đắng Tối Cao phán: 


{Nếu các ngươi bất đồng nhau về điều gì đó thì các ngươi hãy trở về với Allah (Quran) và với Thiên 
Sứ (Sunnah).} 


(Chương 4 - AI-Nisa': 59). 
Và Đắng Tối Cao phán: 


{Bởi thế, hãy cảnh báo những ai làm trái với điều mà Y (Muhammad) mang đến rằng: "Chúng sẽ gặp 
phải Fitnah (Shirk) hay sẽ gặp phải một hình phạt đau đớn."} 


(Chương 24 - AI-Nur: 63). 


Và cộng đồng Islam đã đồng thuận rằng việc mỗi khi có tranh chấp và bát đồng thì phải trở về Sunnah 
của Thiên Sứ #. Câu Kinh là bằng chứng rõ ràng về việc cắm làm trái với Sunnah và tuyệt đối không 
được thay đổi Sunnah. Hãy nhìn xem hậu quả của những ai làm trái với Sunnah, họ được cảnh báo 
rằng sẽ phải đối diện với Fitnah nghĩa là sẽ phải bị thử thách đối diện với Shirk hoặc sẽ bị rơi vào lầm 
lạc và bị trừng phạt đau đớn. Và để tránh được việc đức tin Iman bị xóa thì tín đồ Muslim cần trở lại 
với Sunnah mỗi khi xảy ra mâu thuần với nhau, chấp thuận theo sự phân xử của Thiên Sứ # đồng thời 
trong lòng không cảm thấy khó chịu về những gì đã được phân xử. Và câu Kinh đủ để răn đe những ai 
sau khi đã hiểu rõ về Sunnah nhưng lại bỏ mặc nó do xem thường và muốn đi theo phong tục tập quán 
hoặc muốn đi theo lời nói của ai đó hoặc muốn đi theo pháp luật do con người đặt ra ... 


Điều thứ bảy: 
Nhìn nhận đúng mức về vai trò và địa vị của Thiên Sứ #: 


Theo qui luật tự nhiên mà Allah đã định cho tạo hóa là việc con người thường mắc phải những hành 
động thái quá hoặc câu thả, và bất cứ cộng đồng nào cũng đều tồn tại nhóm người thái quá và nhóm 
người cầu thả không tận tâm. Vì vậy, Thiên Sứ ## đã khuyến cáo cộng đồng tín đồ của Người tránh xa 
sự thái quá trong việc tôn vinh vai trò và địa vị của Người chẳng hạn như gán cho Người những quyền 
hạn chỉ dành riêng cho Allah Tối Cao, và cụ thể cho vấn đề này như sau: 


Thứ nhất: Thiên Sứ ## vẫn chỉ là một người phàm: 
Allah Tối Cao phán: 


{Hãy nói đi (Muhammad): “Quả thật Ta cũng chỉ là một người phàm như các ngươi, có điều Ta nhận 
được sự mặc khải."} 


(Chương 18 - Al-Kahf: 110). 


Câu Kinh cho thấy rằng Thiên Sứ ## có vai trò đặc biệt hơn những người khác là chỉ ở việc sự mặc khải 
được ban xuống cho Người. 


Và Đắng Tối Cao phán: 


{Hãy đáp lại chúng (Muhammad!): “Vinh quang thay Thượng Đề của Ta, chẳng phải Ta vốn chỉ là một 
người phàm được cử làm một vị Thiên Sứ đó sao?} 


(Chương 17 - Al-lsra': 93). 


Sự việc đó là bởi vì một nhóm người đa thần yêu cầu Thiên Sứ # làm cho đất phun trào lên nguồn suối 
hoặc làm cho bầu trời sập xuống đè hết bọn họ, ... cho nên Thiên Sứ ## cần trình bày rõ cho họ hiểu 
rằng những điều họ yêu cầu là những điều thuộc về quyền năng nơi Thượng Đề của Người, còn Người 
vốn chỉ là một người phàm, tuy nhiên, Người được chọn làm Thiên Sứ rao truyền Bức Thông Điệp của 
Ngài. 


Và quả thật Allah cũng đã cho biết về những cộng đồng trước đây đã xúc phạm các vị Thiên Sứ bằng 
cách cho rằng các vị Thiên Sứ cũng chỉ là những người phàm tục, như Allah Tối Cao đã phán về cộng 
đồng của Nabi Hud hay Saleh: 


{Chẳng phải người này cũng chỉ là một người phàm như quí vị hay sao, y cũng ăn uống giống như quí 
vị. Và nếu quí vị nghe theo một người phàm giống quí vị thì quả thật quí vị sẽ là những người thua 
thiệt.) 


(Chương 23 - Al-Muminun: 33, 34). 

Và Allah cũng cho biết thêm về đám người đã phủ nhận sứ mạng của Muhammad # khi họ nói: 
{Thiên Sứ gì như thế này? Y ăn thức ăn và đi rong giữa chợ!} 

(Chương 25 - Al-Furqan: 7). 

Nghĩa là Thiên Sứ ‡Š sao lại phải lao động và mưu sinh, Allah đáp lại lời của họ: 


{Và không một Thiên Sứ nào được cử phái đến trước Ngươi (Muhammad) mà Y lại không ăn thức ăn 
và đi rong giữa chợ..} 


(Chương 25 - Al-Furqan: 20). 


Nghĩa là các vị Thiên sứ không phải là những Thiên Thần; bởi người phàm vốn không thể nhìn thấy 
được Thiên Thần. Và cho dù Allah có thực sự cử các Thiên Thần đến thì chắc chắn con người cũng 
không có khả năng tiếp xúc được với họ trừ phi họ phải thay đổi hình hài giống người phàm để có sự 
tương đồng, Đắng Tối Cao phán: 

{Và nếu TA (Allah) dựng lên một sứ giả từ một vị Thiên thần thì TA vẫn phải làm cho y thành một người 
phàm (để chúng nhìn thấy), và (lúc bấy giờ) TA làm cho chúng càng lúng túng thêm về điều đang làm 
cho chúng lúng túng.} 

(Chương 6 - Al-An'am: 9). 


Và khi Thiên Sứ ‡š quên số lượng Rak-at trong lễ nguyện Salah nhưng không ai nhắc nhở Người do họ 
tưởng số Rak-at được qui định giảm đi thì Thiên Sứ # nói: 


{Chẳng qua Ta cũng chỉ là một người phàm giống như các ngươi thôi, đôi khi Ta cũng quên giống như 
các ngươi, vì vậy nếu Ta quên thì các ngươi hãy nhắc Ta.} 


Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 


Và một khi các Thiên Sứ # vẫn là con người phàm tục thì tuyệt đối không được gán ghép cho họ những 
quyền hạn cũng như các thuộc tính chỉ dành riêng cho Allah. 


Thứ hai: Thiên Sứ ‡š không biết được điều huyền bí ở cõi vô hình: 


Thiên Sứ *Šš chỉ truyền đạt lại những thông tin mà Allah đã mặc khải cho Người, Allah Tối Cao đã khẳng 
định: 


{Hãy bảo chúng (Muhammad): “Ta không hề nói với các ngươi rằng Ta nắm trong tay những kho báu 
của Allah và biết điều vô hình, và Ta cũng không hề nói với các ngươi rằng Ta là Thiên Thần, mà Ta 
chỉ làm theo những gì được mặc khải cho Ta thôi."} 


(Chương 6 - Al-An'am: 50). 
Và Đắng Tối Cao phán: 


{Hãy bảo chúng (Muhammad): “Ta không phải là một người bịa đặt điều mới trong giới Thiên Sứ và Ta 
cũng không biết điều gì sẽ xảy đến cho Ta và cho các người nữa.”} 


(Chương 46 - Al-Ahgaf: 9). 
Và Đắng Tối Cao phán: 


{Và nếu Ta biết được điều vô hình thì chắc chắn Ta sẽ tom góp nhiều điều tốt đẹp cho Ta và Ta đã 
tránh được mọi điều bất hạnh rồi.} 


(Chương 7 - AIl-'Araf: 188). 


Câu Kinh khẳng định rằng không một ai biết được điều vô hình ngoại trừ Allah Tối Cao. Riêng việc 
Allah phơi bày một số điều vô hình cho ai đó thì sự việc đấy chỉ giống như một phép mầu hay một minh 
chứng rằng lời nói của người đó là thật, như Allah Tối Cao phán: 


{Đắng Tin Thông cõi vô hình không phơi bày điều vô hình của Ngài cho một ai ngoại trừ những ai được 
Ngài hài lòng chọn làm Thiên Sứ nhưng Y sẽ được đội ngủ Thiên Thần theo dõi và bảo vệ trước sau.} 


(Chương Al-Jinn: 26, 27). 


Nghĩa là Đắng Tối Cao chỉ tiết lộ cho những ai mà Ngài hài lòng, và họ chính là các vị Thiên sứ của 
Ngài, họ được Ngài tiết lộ những điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc những điều sẽ xảy ra trong tương 
lai. Và điều này không dược phủ nhận bởi lời phán của Allah: 


{Hãy nói đi (Muhammad): “Không một ai dù ở trên trời cũng như ở dưới đất có thể biết được điều vô 
hình ngoại trừ Allah. Và tắt cả bọn chúng sẽ không hề biết được bao giờ chúng sẽ được phục sinh.”} 


(Chương 27 - Al-Naml: 65). 


Quả thật, những sự việc xảy ra ở tương lai do Thiên Sứ #Š báo trước là những sự việc được Allah mặc 
khải cho Người qua trung gian một vị Thiên Thần hoặc được Ngài mặc khải theo dạng thức truyền cảm 
hứng. Vì vậy, cho dù những điều huyền bí đã xảy ra trên tay của các Thiên Sứ trước đây như thế nào 
thì vẫn không được gán cho họ bắt cứ thuộc tính nào dành riêng cho Allah mà chỉ được phép mô tả họ 
đúng theo những gì mà Allah đã giao phó cho họ. Quả thật, Thiên Sứ ‡š đã bác bỏ lời của hai nữ nô lệ 
dưới quyền bà Al-Rabi'a bint Mu-'awwaz khi họ nói: 


Trong chúng ta, có vị Thiên sứ biết được chuyện của ngày mai. 

Do Al-Tirmizdi ghi lại. 

Và bà 'A-ishah đã nói: 

Ai nói rằng Muhammad biết được chuyện của ngày mai thì chớ tin lời của người đó. 
Do Al-Bukhari ghi lại. 


Trong một Hadith được ghi lại rằng đại Thiên Thần Jibril đã hỏi Thiên Sứ # về thời khắc tận thế thì 
được Người đáp: 


{Người được hỏi về nó không biết rõ hơn người hỏi, nhưng Ta sẽ nói cho ông nghe về các dấu hiệu 
của nó: Khi nữ nô lệ sinh con cho người chủ của cô ta; khi ông thấy những người nghèo chân trần, 
mình trần, làm công việc chăn cừu tranh đua nhau xây nhà cao tầng; ngoài ra có năm điều không ai 
biết được chúng ngoại trừ Allah duy nhất, xong Người xướng đọc: {Chỉ riêng Allah mới biết rõ thời khắc 


phục sinh bao giờ xảy đến; Ngài là Đắng ban mưa xuống; Ngài biết tường tận mọi điều xảy ra trong dạ 
con; không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được vào ngày mai; và cũng không một linh hồn 
nào biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết.} 


Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 

Và năm điều này là những chìa khóa của cõi vô hình được Đắng Tối Cao nhắc đến trong câu Kinh: 
{Và mọi chìa khóa của cõi vô hình đều nằm ở nơi Allah} 

(Chương 6 - Al-An'am: 59). 


Bởi thế, nếu ai tự xưng mình biết được một trong những điều đó hoặc gán chúng cho một người phàm 
nào đó thì y chính là kẻ nói dối. 

Thứ ba: Thiên Sứ ## không có khả năng gây ra điều dữ cũng như không thể tự tạo điều lành cho bản 
thân: 

Đắng Tối Cao phán: 


{Hãy bảo chúng (Muhammad): “Ta không có quyền quyết định điều lợi hoặc hại cho chính bản thân 
của Ta trừ phi điều nào Allah muốn."} 


(Chương 7 - Al-ATaf: 188). 
Và Đắng Tối Cao phán: 


{Hãy bảo chúng (Muhammad): “Ta không hề nắm trong tay quyền năng gây hại hoặc quyền hướng dẫn 
cho ai."} 


(Chương Z2 - Al-Jinn: 21). 


Bởi lẽ mọi vương quyền và mọi sự chỉ phối đều thuộc về Allah duy nhất, mọi điều tốt xấu, việc ban phát 
hay giữ lại đều nằm trong tay Ngài, Ngài nắm giữ mọi vương quyền, không một ai (vật gì) có thể cưởng 
lại sự tiền định của Ngài hoặc có khả năng cản trở quyết định của Ngài; còn tất cả nhân loại bao gồm 
giới các vị Nabi cũng đều là nô lệ của Ngài, tất cả đều nằm chung trong lời phán của Allah: 

{Thật ra, chúng (thần linh và tất cả mọi vạn vật) không có khả năng chỉ phối được một vật gì trong các 
tầng trời và trái đất cho dù vật đó chỉ bằng sức nặng của một hạt nguyên tử đi chăng nữa; và chúng 
cũng không có sự hợp tác nào trong việc chỉ phối trời đất; và trong bọn chúng không có một tên nào là 
vị ủng hộ của Ngài cả”} 

(Chương 34 - Saba': 22). 

Sheikh Islam Ibnu Taimiyah giải thích câu Kinh này: "Allah phủ nhận tất cả những gì mà những kẻ thờ 
đa thần đã gán chúng thành những đối tác cùng với Ngài, và phủ nhận mọi sự chỉ phối, chia sẻ, hỗ trợ 
của ai (vật) khác ngoài Ngài mà họ đã khẳng định ..." 


Và Allah đã phán với Thiên sứ Muhammad *Š rằng: 
{Hoàn toàn không phải là công việc của Ngươi (Muhammad mà là của Allah).} 
(Chương 3 - Ali 'Imran: 128). 


Câu Kinh được thiên khải lúc Thiên Sứ ## bị thương ở đầu và bị gãy răng cửa trong trận Uhud, Người 
nói: 


{Làm sao nhóm người đó thành đạt cho được khi họ dám đánh vỡ đầu Thiên Sứ 3 của họ thế này?} 


Hoặc câu Kinh được thiên khải lúc Thiên Sứ ## cầu xin Allah trừng phạt nhóm người đa thần Quraish 
tại Makkah trong lễ nguyện Salah Qunut, nhưng đã bị Allah cắm và báo cho Người biết mọi việc đều 
do Ngài quyết định, Người không có bắt cứ quyền hạn nào. 


Và trong bộ Sahih có ghi rằng Thiên Sứ š#š đã khuyến cáo dòng họ và người thân của Người bằng câu: 


{Các người hãy cứu lấy bản thân mình tránh khỏi Hỏa Ngục vì Ta không thể giúp các người bắt cứ 
điều gì trước Allah cả.} 


Người đã nói như thế ngay cả với chú (bác), cô, và con gái ruột của mình. Và trong một lời dẫn truyền 
khác, Người nói: 


{Các người hãy mua lấy bản thân mình.} 


Nghĩa là hãy mua lấy bản thân mình với sự độc tôn hóa Allah, thành tâm thờ phượng Ngài, tuân lệnh 
mọi điều Ngài sai bảo và tránh xa mọi điều Ngài nghiêm cắm, có như thế thì mới có thể cứu lấy bản 
thân mình khỏi Hỏa Ngục, chứ việc cứu rỗi không liên quan gì đến huyết thống hay họ hàng. Có một 
số người đã lầm tưởng rằng huyết thống và họ hàng có thể giúp họ nhận được sự can thiệp ở nơi Allah 
nên họ đã cố tìm cách làm sao để mình được xem là có huyết thống với Thiên Sứ ⁄š, họ tưởng thế là 
họ đã được bình an và đã được bảo vệ mà không cần phải hành đạo, thậm chí có người còn dám 
nghịch lại với Sunnah của Thiên Sứ #š và công khai bát tuân Allah và Thiên Sứ ‡# của Ngài. Tương tự, 
có một nhóm khác tự xưng họ thương yêu Thiên Sứ 3 nên chẳng cần phải theo Sunnah hay vâng lời 
Người, họ cho rằng chỉ với tình yêu tự xưng đó sẽ giúp họ được bình an trong khi chính Thiên Sứ ‡š 
vẫn không có quyền hạn quyết định tốt xấu cho mình, và Người lại càng không thể tự bảo vệ mình 
tránh khỏi tai họa cũng như hình phạt khi Người nghịch lại Allah, như Đắng Tối Cao phán: 


{Hãy nói đi (Muhammad): “Chắc chắn không một ai có thể cứu Ta thoát khỏi hình phạt của Allah (nếu 
Ta bắt tuân Ngài) và ngoài Ngài Ta cũng không thể tìm được chỗ nương thân.”} 


(Chương Z2 - Al-Jinn: 21, 22). 
Như vậy sẽ ra sao đối với ai không phải là người thân hay họ hàng với Thiên Sứ 32 


Quả thật, Thiên Sứ # đã tuyên bố trước người thân của Người rằng Người không thể cứu vớt một ai 
thoát khỏi sự trừng phạt của Allah, không thể đưa ai đó vào Thiên Đàng, và cũng không thể đưa ai đó 
đến gần Allah mà chỉ có việc hành đạo và thiện tốt của riêng họ mới cứu vớt được họ khỏi Hỏa Ngục. 


Trong một Hadith xác thực có ghi lại rằng Thiên Sứ 3 đã cố gắng kêu gọi người bác - ông Abu Talib 
đến với sự hướng dẫn nhưng Người vẫn không thẻ; rồi đến khi người bác nằm hấp hối thì Người #* lại 
vẫn cố gắng thuyết phục: 


{Thưa bác, bác hãy nói Laa ¡ laa ha il lol loh, với câu tuyên thệ này cháu sẽ biện hộ cho bác trước 
AIlah.} 


Quyết không để Abu Talib theo Thiên Sứ ‡š nên những người Quraish đang có mặt liền dùng lời lẽ của 
Shaytan để ngăn lời của ông và cuối cùng ông Abu Talib đã nói: Tôi vẫn theo tôn giáo của Abdul 
Muttalib. Allah đã mặc khải cho sự việc đó với lời phán: 


{Chắc chắn Ngươi (Muhammad) không thể hướng dẫn được ai mà Ngươi yêu thương theo đúng Chính 
Đạo mà chính Allah mới là Đắng hướng dẫn những ai Ngài muốn.} 


(Chương 28 - AI-Qasas: 56). 


Câu chuyện trên là bằng chứng lớn nhất bác bỏ sự thái quá trong nhìn nhận của những người thờ đa 
thần về vai trò và địa vị của Thiên Sứ #š khi mà họ đã cầu xin Người xua tan điều dữ, cầu xin Người 
tha thứ tội lỗi và tha thiết gọi tên Người lúc khó khăn và hoạn nạn chẳng hạn như họ kêu gọi: Hỡi Thiên 
Sứ của Allah, ... 


Nếu Thiên Sứ # là một người tốt đẹp và cao quý nhất trong nhân loại đồng thời lại có vị trí gần nơi 
Allah nhất và được Ngài xem trọng nhất nhưng Người vẫn không thể hướng dẫn được người bác thân 
thương nhất của Người đến với Islam trong khi Người đã rất cố gắng và không bỏ cuộc đến giây phút 
cuối cùng thì đó là bởi vì Allah đã ghi sẵn trong Tiền Định rằng ông Abu Talib thuộc nhóm người bất 
hạnh. Và quả thật, Thiên Sứ định tiếp tục cầu xin sự tha thứ cho người bác qua đời nhưng Allah đã 
cấm việc làm đó với lời phán: 


{Nabi và những người có đức tin không được phép cầu xin tha thứ cho những người đa thần dù đó là 
bà con ruột thịt kể từ khi đã phân biệt rõ rằng chúng là những người bạn của Hỏa Ngục.} 


(Chương 9 - Al-Tawbah: 113). 


Câu Kinh là bằng chứng khẳng định rằng Thiên Sứ ‡ không hề có bất cứ quyền năng nào trong việc 
xua tan điều dữ và ban phúc lành cho ai. Nếu ai đó khắn vái, kỳ vọng nơi Thiên Sứ #š và luôn kêu tên 
Người khi gặp nạn và cho rằng mình rất đỗi thương yêu Thiên Sứ *# thì điều đó vẫn hoàn toàn vô nghĩa, 
bởi lẽ nếu như Thiên Sứ # thực sự có quyền hướng dẫn trái tim của ai đó hay có khả năng giải nạn 
cho ai đó thì chắc chắn người đầu tiên xứng đáng được nhận sự trợ giúp của Người là không ai khác 
ngoài người bác thân thương của Người vì ông đã hi sinh tất cả cho Người thậm chí cả sinh mạng 
trong việc bảo vệ sự bình an cho Người trước bao hãm hại của nhóm đa thần. Như vậy, Thiên sứ 
không có khả năng hướng dẫn và cứu rỗi ngay cả đối với người bác mà Người yêu thương nhất thì 
những người khác tất nhiên là vô phương hy vọng. 


Thứ tư: Thờ phượng và sùng bái Thiên Sứ #: 
Theo hai bộ Sahih, ông 'Umar thuật lại rằng Thiên Sứ # nói: 


{Các ngươi chớ tâng bốc Ta giống như những người Thiên Chúa đã tâng bốc con trai của Maryam, 
bởi quả thật Ta chỉ là một người Nô Lệ. Thế nên các ngươi hãy gọi Ta là người Nô Lệ của Allah và 
Thiên Sứ của Ngài.} 


Sheikh Sulaiman bin Abdullah đã giải thích Hadith này trong cuốn sách phân tích Tawhid trang 272: 
"Lời của Thiên Sứ #*: 


{bởi quả thật Ta chỉ là một người Nô Lệ. Thế nên các ngươi hãy gọi Ta là người Nô Lệ của Allah và 
Thiên Sứ của Ngài} 

Nghĩa là cắm các ngươi (tín đồ Muslim) ca tụng Ta quá mức giống như những người Thiên Chúa đã 
ca tụng quá mức đối với Nabi Ysa con trai của Maryam khi mà họ cho rằng Nabi Ysa là thượng đế; quả 
thật, Ta chỉ là một người Nô Lệ của Allah nên các ngươi hãy mô tả Ta giống như Thượng Đề của Ta 
đã mô tả như thế, các ngươi hãy nói: người nô lệ của Allah và Thiên sứ của Ngài. Nhưng tiếc thay, 
nhóm người thờ phượng người chết và mồ mả đã không chấp nhận điều này, họ không đồng ý rằng 
Thiên Sứ # là một Nô Lệ của Allah, bởi điều này sẽ ngăn họ cầu xin, khấn vái đến Người nên họ cố 
tình nâng Người lên cao hơn địa vị và vai trò mà Allah đã giao phó cho Người mục đích để có thê cầu 
xin khắn vái đến Người giống như những người Thiên Chúa đã nâng Nabi Ysa lên địa vị thượng đế 
hoặc gần như thế để họ cầu xin khấn vái Người sự tha thứ, phúc lành và tránh điều dữ. 


Sheikh Islam đã viết trong cuốn sách AI-Istighathah (cầu xin phúc lành) rằng trong thời đại của Sheikh 
có những người đã cho phép cầu xin phúc lành từ Thiên Sứ #š giống như việc cầu xin phúc lành từ 
Allah và những người này đã viết điều đó thành sách, họ nói: Thiên Sứ ## biết các chìa khóa của cõi 
vô hình, những điều mà chỉ có Allah mới biết. 

Và theo lời kể khác rằng có một người cũng thuộc nhóm người này, y được cho là trực tiếp giảng dạy, 
y nói: Quả thật, Thiên Sứ ## biết được những gì Allah biết, Người có năng lực giống như năng lực của 
Allah và sau khi Thiên Sứ # qua đời thì quyền lực đó đã truyền lại cho ông Al-Hasan rồi lưu truyền cho 
dòng họ của ông và tiếp tục được truyền mãi cho đến ông Al-Hasan Al-Shazdili. 

Những người đó nói rằng địa vị này mang lại phúc lành cho cá nhân và tập thể. Không những thế, trong 
số họ, có người còn phân tích lệch đi ý nghĩa đích thực của câu Kinh sau: 


{Xong, hãy tán dương Ngài vào mỗi sáng và mỗi chiều.} 
(Chương 48 - Al-Fat-h: 9). 
Họ nói rằng câu Kinh có nghĩa là Thiên Sứ # là vị được tụng niệm mỗi sáng và mỗi chiều. 


Và một số khác thì lại bảo: Chúng ta thờ phượng Allah và cả Thiên Sứ của Ngài. Thế là họ đưa Thiên 
Sứ # lên địa vị của Đắng Thờ Phượng. 


Sheikh Sulayman kể: Ông Al-Busiri có viết câu thơ: 


Rằng sự rộng lượng của Người bào trùm cả trần gian và ngày sau - Và kiến thức của Người bao trùm 
cả Lawhul Mahfuz (Quyền Kinh Mẹ ở nơi Allah). 


Ông ta đã gán ghép việc tồn tại của trần gian và ngày sau là do sự rộng lượng của Thiên Sứ #, và ông 
khẳng định Thiên Sứ ## biết rõ về Lawhul Mahfuz". Đây là lời kể của Sheikh Islam về người thầy giáo 
đó, và tất cả đều là một đại tội Kufr (phủ nhận đức tin) rất rõ ràng. 


Một trong những âm mưu khôn ngoan đáng kinh ngạc của Shaytan là nó bày vẽ sự lầm lạc đó cho 
nhóm người kia qua hình ảnh tình yêu thương dành cho Thiên Sứ š, qua việc tôn vinh và noi theo sứ 
mạng của Người. Nhưng thực ra hành động của họ đáng bị nguyễn rủa bởi họ đã rũ bỏ chân lý vì con 
đường lầm lạc, họ mù quáng đuổi theo dục vọng giống như một con thú bị cột cổ kéo đi, họ chẳng có 
tí kiến thức nào để phân biệt đúng sai, trong khi việc tôn vinh Thiên Sứ ‡š được thể hiện qua con tim, 
lời nói và hành động. Nhóm người này thực sự ở rất xa Thiên Sứ #Š, bởi lẽ việc tôn vinh Thiên Sứ # là 
bằng con tim tức phải tuyệt đối tin tưởng Người chỉ là người Nô Lệ và Thiên Sứ của Allah; và bằng 
việc luôn đặt tình yêu thương dành cho Người bên trên tình yêu thương cho bản thân, cha mẹ, con cái 
và tất cả thiên hạ. Và tình yêu này được chứng thực bởi hai điều sau: 


Thứ nhất: Giữ vững Tawhid, bởi Thiên Sứ # là Người luôn đặt việc giữ vững Tawhid lên hàng đầu, 
Người loại trừ tất cả mọi nẻo đường, mọi phương tiện gây tổn hại đến Tawhid, thậm chí Người còn nói 
với một người đàn ông trong một lần đã nói với Người "Đó là điều mà Allah và Thiên Sứ của Ngài đã 
muốn": 


{Chẳng lẽ ngươi muốn biến Ta thành thần linh ngang vai cùng với Allah ư?! Không được nói như thế 
mà hãy nói: Đó là điều Allah đã muốn, chỉ duy Ngài thôi.} 


Do Ahmad ghi lại. Ngoài ra, Thiên Sứ ## còn cắm thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah và Người cho 
biết đó là hành động Shirk. Người còn cắm hành lễ Salah hướng đến mồ mả hoặc xây Masjid trên mồ 
của bất cứ ai hoặc thắp sáng trên mồ bởi đây chính là linh hồn, là nền tảng căn bản của tôn giáo. Vì 
vậy, thương yêu Thiên Sứ *## là phải noi theo đường lối mà Người đã vạch ra chứ không phải làm khác 
biệt với đường lối của Người. 


Thứ hai: Luôn tuân thủ di huấn của Thiên Sứ #3, hài lòng với sự phân xử của Người, chấp hành theo 
sự qui định của Người đồng thời chống lại những ai làm trái qui định của Người, không quay sang 
những gì trái với đường lối của Người, xem ý muốn và lời nói của Người là sắc lệnh, xem Người là vị 
thằm phán duy nhất sẵn sàng thực hiện và chấp hành mọi điều sai khiến, còn ai đi nghịch lại Người 
đều bị phủ nhận, bỏ sang một bên. Việc phải tuân thủ và chấp hành theo Thiên Sứ giống như việc chỉ 
thờ phượng một mình Allah duy nhất, thừa nhận Ngài là Thượng Đề duy nhát, là Đắng Tạo Hóa duy 
nhất, là Đáng Phù Hộ duy nhát, luôn phó thác mọi việc cho một mình Ngài, luôn tin rằng Ngài là Đắng 
duy nhất giúp tai qua nạn khỏi, là Đắng duy nhất tha thứ tội lỗi, là Đắng duy nhất tạo ra trần gian và cõi 
Đời Sau, là Đắng duy nhất tạo ra vạn vật, là Đắng duy nhất ban phát cho tất cả vạn vật, là Đắng duy 
nhất phục sinh vạn vật, Ngài tha thứ, thương xót, hướng dẫn, bỏ mặc, ban cho hạnh phúc hoặc đẩy ai 
đó vào bất hạnh, không ai có quyền năng ngoại trừ một mình Ngài, Nabi Muhammad *“hay đại Thiên 
Thần Jibril hoặc bất cứ ai khác đều không có quyền năng ngoại trừ một mình Allah duy nhất. Đây mới 
thật sự là sự tôn vinh Thiên Sứ đúng với ý chỉ của Allah và đây mới chính là niềm tin cơ bản trọng yếu. 
Còn đối với việc tôn vinh Thiên Sứ ## bằng lời nói là chỉ được khen ngợi và ca tụng Người đúng theo 
những gì mà Thượng Đề của Người đã khen ngợi và ca tụng Người chứ không được thái quá hay 
thiếu lễ độ bởi lẽ hành động thái quá sẽ giống như hành động thái quá của những người thờ phượng 
mồ mả và người chết. Còn đối việc tôn vinh Thiên Sứ # bằng hành động thể xác là tuyệt đối tuân theo 
đường lối của Người, thể hiện các biểu hiệu tôn giáo của Người, bảo tồn Sunnah của Người và sẵn 
sàng chiến đấu với những ai làm trái với đường lối của Người. 


Tóm lại: Tôn vinh Thiên Sứ 3 đúng nghĩa là hết lòng tin tưởng những gì được Người thông tin; tuân 
thủ theo mọi điều mà Người ra lệnh; tránh xa mọi thứ Người ngăn cắm và khuyến cáo; kết thân, thù 
nghịch, yêu thương, căm ghét đều vì Người; chỉ chấp nhận và hài lòng với sự phân xử của Người; 
không nhờ đến sự phân xử nào ngoài Người, những gì tương đồng với luật lệ của Người thì đón nhận 
còn những gì khác với Sunnah của Người thì gạt bỏ. Quả thật, Allah - chỉ cần một mình Ngài là đủ -, 
các Thiên Thần của Ngài, các vị Thiên Sứ của Ngài và các vị Wali của Ngài đều chứng nhận rằng 
nhóm tín đồ thờ phượng mồ mả không phải là cư dân của Tawhid. Cầu xin Allah phù hội. 


Đây là lời của Sheikh Islam miêu tả về những gì mà ông đã chứng kiến trong thời đại của mình cũng 
như những ai trước đó đã thiếu hiểu biết về Tawhid: Họ tuyên bố là thương yêu Thiên Sứ ## nhưng lại 
thái quá trong việc thể hiện tình yêu đó đến mức họ gán cho Thiên Sứ ‡š những quyền hạn chỉ thuộc 
về riêng Allah chẳng hạn như vương quyền, kiến thức và sự chỉ phối, thậm chí họ còn hướng hẳn đến 


Thiên Sứ # một số hình thức thờ phượng thay vì hướng về Allah duy nhất tiêu biểu như khấn vái, hi 
vọng, phó thác, cầu xin phù hộ. Và Sheikh Sulaiman bin Abdullah đã viết trong sách phân tích Tawhid 
trang số 186 và các trang sau, có đoạn: Nhóm người thái quá thổi phòng quyền hạn của Thiên Sứ #*, 
họ đã ca tụng Người bằng bài thơ của tác giả Al-Busiri, như: 


Hỡi tạo vật đáng kính nhất, tôi không có kế sách nào - Ngoài việc nhờ Người phù hộ khi tôi gặp phải 
hoạn nạn. 


Và các câu thơ kế tiếp đều mang đầy ý nghĩa Shirk. Ngoài ra họ còn thái quá về quyền hạn của Thiên 
Sứ # đến nỗi công khai thờ phượng Thiên Sứ ⁄#š thay vì thờ phượng Thượng Đề Hùng Mạnh và Quang 
Vinh. Tương tự, ông AI-Ni-'ami viết trong sách (Ma-'arijul Albab) trang số 169 và các trang sau một số 
câu nói thái quá liên quan đến người chết, tiêu biểu trong số đó là những câu thơ sặc mùi Shirk khi nói 
về Thiên Sứ #, chẳng hạn như câu thơ đầu tiên: 


Hỡi chủ nhân của tôi, hỡi lãnh đạo tôn giáo của tôi, hỡi điểm tựa của tôi - Hỡi người phù hộ của tôi, 
không, hỡi đắng chu cấp cho tôi và đắng kiêu hãnh của tôi. 

Người là đắng che chở khi tôi gặp điều tai ương - Và Người là đắng bảo vệ tôi khi gặp nạn kiếp. 

Cho đến câu thơ cuối cùng của các câu thơ mang đầy ý nghĩa Shirk. Nhận xét bài thơ, Sheikh nói: Tôi 
không biết đâu là ý nghĩa đặc biệt mà họ đã dành riêng cho một mình Allah?I. 


Còn điều Shirk nào mà nhóm người Shirk xấu xa này chưa làm?! Quả thật, những người đa thần là 
những người thờ phượng bục tượng và họ luôn tự xưng mình là cư dân của thứ mà họ thờ phượng 
khác với Allah chứ họ không nói chúng tôi thờ Allah nhưng lại thờ những thứ khác. (Hết lời của Sheikh 
lslam). 


Quả thật, Thiên Sứ # đã từng lo sợ cho cộng đồng tín đồ của Người phạm phải các hành vi thái quá 
này nên Người đã khuyến cáo họ những nguyên nhân dẫn đến nó. Học giả Abu Dawood ghi lại với 
đường truyền tốt rằng ông Abdullah bin Al-Shakhir thuật lại: 

Tôi đã cùng với bộ tộc 'Amir đến gặp Thiên Sứ ⁄š, chúng tôi nói: Người là chủ nhân của chúng tôi. Thiên 
Sứ #% bảo: {Đắng Chủ Nhân chính là Allah, Đáng Ân Phúc và Tối Cao}. Chúng tôi nói: Thiên Sứ là 
người tốt nhất trong chúng tôi, là lãnh đạo của chúng tôi. Thiên Sứ 3 bảo: {Hãy nói như lời các người 
vừa nói hoặc như một phần của lời các ngươi vừa nói.} 


Ông Anas thuật lại: 


Có một nhóm người đã gọi: Hỡi Thiên Sứ của Allah, hối người tốt nhất của chúng tôi, người con tốt 
nhất của chúng tôi, người chủ nhân của chúng tôi, người con trai của chủ nhân của chúng tôi. Thế là 
Thiên # Sứ liền bảo: {Này mọi người, với lời nói đó mọi người đã bị sụp bẫy của Shaytan rồi. Ta là 
Muhammad, chỉ là một người Nô Lệ của Allah và là Thiên Sứ của Ngài. Ta không hề thích các ngươi 
đưa Ta lên khỏi vị trí và vai trò mà Allah đã qui định cho Ta.} 

Do Al-Nasa-i ghi lại với đường dẫn truyền tốt. 

Ngoài ra, trong Sunnah còn có rất nhiều Hadith tương tự, chẳng hạn như lời của Thiên Sứ #: 

{Chớ đừng cầu xin Ta phù hộ mà hãy cầu xin sự phù hộ riêng một mình Allah.} 

Do Al-Tabarani ghi lại. 


Như được nhắc ở phần trên, một người đàn ông nói với Thiên sứ #: 


Đó là điều mà Allah và Thiên Sứ đã muốn. Thiên Sứ ## liền bảo: {Chẳng lẽ ngươi đưa Ta lên địa vị 
ngang vai với Allah ư?! Không được nói như vậy mà ngươi hãy nói: Đó là điều Allah muốn, chỉ duy 
Ngài thôi.) 


Đúng vậy, Thiên Sứ #š thật sự là lãnh đạo của nhân loại, Người là người tốt nhất trong số họ nhưng 
Người rất ghét ai đó ca tụng Người ra mặt, Người bảo: 


{Khi các ngươi gặp những người ca tụng như thế thì hãy ném bụi vào mặt chúng.} 


Do Muslim ghi. Bởi lẽ việc ca tụng sẽ đầy người được ca tụng rơi vào sự tự mãn, kiêu hãnh, đó là điều 
xóa đi việc hành đạo hoặc xóa ởi tính trọn vẹn Tawhid. 


Quả thật, Thiên Sứ ‡# đã tự hào về việc hành đạo của mình với Thượng Đế, đó là hình thức hạ mình, 
khiêm tốn trước Ngài, và đó chính là sự cao quý và hồng phúc của Người khi Người được Allah vinh 
danh với tên gọi người Nô Lệ qua các lời phán của Ngài: 


{Và nếu các ngươi còn nghi ngờ về (Quran) mà TA đã mặc khải cho người Nô Lệ của TA 
(Muhamma9d).} 


(Chương 2 - Al-Baqarah: 23). 

Và trong lời phán: 

{Vinh quang thay Đắng đã đưa người Nô Lệ của Ngài đi dạ hành trong đêm.} 
(Chương 17 - AIl-lsra'”: 1) 

Và lời phán của Đắng Tối Cao: 

{Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, Đắng đã ban Kinh Sách (Qur'an) xuống cho người Nô 
Lệ của Ngài.} 

(Chương 18 - Al-Kahf: 1). 

Và lời phán của Allah: 

{Và quả thật, khi người Nô Lệ của Allah (Muhammad) đứng cầu nguyện Ngài.} 
(Chương 72 - Al-Jinn: 19). 


Tóm lại, mọi hình thức thờ phượng chỉ dành riêng cho Allah Tối Cao, nó thể hiện mục đích cho sự hạ 
mình và yêu thương Ngài. Việc hạ mình với Allah được yêu cầu trong trạng thái kính cần, khép nép, 
nghiêm trang và kính sợ trước Ngài, người bề tôi phải thấy bản thân mình thấp kém, yếu ớt, chưa hoàn 
thành đầy đủ bổn phận với Ngài, tự kiểm điểm và luôn trân trọng mọi ân huệ được Ngài ban phát. Bên 
cạnh đó, người bề tôi phải thương yêu những gì Ngài thương yêu và ghét những gì Allah ghét từ lời 
nói, hành động và ý muốn. Có như thế mới biểu hiện được sự hoàn thiện trong việc thờ phượng 
Thượng Đề Tối Cao. 


Thứ năm: Thiên Sứ ## chết giống như bao vị Nabi, bao vị Thiên Sứ khác, Allah phán: 
{Quả thật Ngươi (Muhammagd) sẽ chết và chúng cũng sẽ chết.} 

(Chương 39 - Al-Zumar: 30, 31). 

Và Đắng Tối Cao phán: 


{Và TA (Allah) đã không ban cho một người phàm nào trước Ngươi (Muhammagd) sống bắt tử cả, chẳng 
lẽ khi Ngươi chết chúng lại sống bát tử sao?. Tất cả mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết.} 


(Chương 21 - Al-Ambiya': 34, 35). 


Tất cả các tín đồ Muslim đều tin rằng các vị Nabi trước đây đều đã chết, tắt cả họ đều mãn tuổi thọ mà 
Allah đã định cho họ trong: cuộc sống trần gian này, hiện họ đang sống tại cõi Barzakh (cõi mộ). Trong 
Qur'an, Allah đã miêu tả về cuộc sống nơi đó của nhóm người chết Shahid như sau: 


{Và các ngươi chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì chính nghĩa của Allah đã chết, không đâu họ vẫn sống 
ở nơi Thượng Đề của họ và họ được cung dưỡng đầy đủ.} 


(Chương 3 - Ali 'Imran: 169). 


Tất nhiên các vị Nabi sẽ có cuộc sống tốt hơn so với những ai khác trong cõi Barzakh này, và một điều 
ai cũng rõ là những người chết Shahid họ đã rời khỏi cuộc sống trần gian này, tài sản của họ đã được 
chia cho người thừa kế, vợ họ cũng đã tái giá, đây là những bằng chứng rõ ràng nhất về cái chết của 


họ. Tuy nhiên, đối với Allah họ vẫn còn sống và Ngài cắm chúng ta tín đồ Muslim bảo rằng họ đã chết, 
Ngài phán: 


{Và các ngươi chớ nói rằng những ai đã hy sinh tính mạng cho con đường chính nghĩa của Allah đã 
chết, không họ vẫn đang sống nhưng các ngươi không cảm nhận được sự việc đó.} 


(Chương 2 - Al-Baqarah: 154). 


Đối với cuộc sống Barzakh, người còn sống chúng ta sẽ không thể cảm nhận được như thế nào mà 
chúng ta chỉ có thể khẳng định rằng tất cả linh hồn người chết đã rời khỏi thể xác, tuổi họ họ đã chấm 
dứt và mọi hành động của họ đã kết thúc. Cuộc sống của họ nơi cõi Barzakh được miêu tả khá chỉ tiết 
trong một Hadith Sahih, trong đó cho biết rằng tất cả linh hồn của họ được biến thành những chú chim 
màu xanh được treo lủng lẳng trên các cây nơi Thiên Đàng. Điều này là minh chứng khẳng định linh 
hồn người chết đã rời hẳn khỏi thể xác và cuộc sống này chỉ dành riêng cho những người chết Shahid. 


Mặc dù mọi người điều biết là giới Nabi và giới Thiên Sứ ưu tiên sống trong cõi Barzakh này, nhưng 
họ bất lực đáp lại lời khẩn cầu của bắt cứ ai hướng đến Họ. Riêng chúng ta Muslim phải tin là Thiên 
Sứ Muhammad ## được sống tốt hơn những người chết Shahid và cơ thể của Người không bị phân 
hủy như được ghi chép chính xác trong Sunan Abu Dawood từ ông Aws bin Aws dẫn lời Thiên Sứ #š 
đã nói: 


{Quả thật ngày tốt đẹp nhất của các ngươi là ngày thứ sáu, trong ngày đó các ngươi hãy Solawat cho 
Ta thật nhiều, bởi Solawat của các ngươi được mang đến trình Ta.} Mọi người hỏi: Làm sao trình 
Người được trong khi thê xác của Người đã bị phân hủy ? Thiên Sứ ## đáp: {Allah đã cắm đất phân 
hủy cơ thể của giới Nabi.} 


Đây là bằng chứng rõ rệt nhất khẳng định linh hồn đã rời khỏi thể xác và được đưa lên trình Đắng Nhân 
Từ, Tối Cao và đó cũng là thỉnh cầu cuối cùng của Thiên Sứ lúc ‡š còn ở trần gian. 


Và theo Hadith do Abu Huroiroh dẫn lời Thiên Sứ #š đã nói: 


{Mỗi khi có tín đồ Muslim nào đó chào Salam đến Ta thì Allah cho linh hồn Ta nhập lại thể xác để đáp 
lại lời Salam của y.} 


Do Abu Dawood ghi lại. 


Còn việc Thiên Sứ # đáp lại lời Salam như thế nào thì chỉ có Allah mới biết rõ. Và theo Hadith do Abu 
Dawood ghi lại với đường truyền tốt từ ông Abu Huroiroh rằng Thiên Sứ # nói: 


{Các ngươi chớ làm cho nhà của các ngươi thành mồ mả và chớ lấy mồ của Ta làm nơi cho lễ tết, các 
ngươi hãy Salawat cho Ta bởi quả thật lời Salawat của các ngươi sẽ đến được với Ta dù các ngươi 
đang ở bắt kỳ nơi nào.} 


Học giả chuyên Hadith Al-Dhiya' ghi trong quyển Al-Mukhtaroh và những học giả khác cũng ghi lại rằng 
cháu cố của Thiên Sứ ⁄š ông Aly bin Al-Husain bin Aly rằng ông đã nhìn thấy một người đàn ông đi vào 
lối dẫn đến mộ của Thiên Sứ để cầu xin, ông liền ngăn cản hành động đó, nói: Anh có muốn tôi nói về 
Hadith mà tôi đã nghe được từ cha của tôi thuật lại từ ông nội của tôi rằng Thiên Sứ # đã nói: 


{Các ngươi chớ làm cho nhà của các ngươi thành mồ mả và chớ lấy mồ của Ta làm nơi cho lễ tết, các 
ngươi hãy Salam cho Ta bởi quả thật lời Salam của các ngươi sẽ đến được với Ta dù các ngươi đang 
ở bất kỳ nơi nào.} 


Ông Saïid bin Mansur thuật lại: Tôi đã nghe ông Abdul 'Aziz bin Muhammad nói: Ông Suhail bin Abi 
Suhail đã thuật lại tôi nghe: Khi cháu cố của Thiên Sứ ##, ông Al-Hasan bin Al-Hasan bin Aly thấy tôi 
tại mộ của Thiên Sứ #š thì ông gọi tôi lại, nói: Tôi đã thấy anh tại mộ, anh làm gì ở đó? Tôi nói: Tôi chào 
Salam đến Nabi %. Ông nói: Khi anh vào Masjid thì hãy chào Salam đến Thiên Sứ ##, xong ông nói: 


{Các ngươi chớ làm cho nhà của các ngươi thành mồ mả và chớ lấy mồ của Ta làm nơi cho lễ tết, các 
ngươi hãy Salawat cho Ta bởi quả thật lời Salawat của các ngươi sẽ đến được với Ta dù các ngươi 
đang ở bắt kỳ nơi nào. Allah đã nguyền rủa người Do Thái do họ đã lầy mồ mả của các vị Nabi của họ 
làm thành các Masjid. Ta thấy các ngươi và những ai ở Al-Andalus (Tây Ban Nha) giống như nhau 
(trong việc được các Thiên Thần ghi chép số lần chào Salam cho Ta).} 


Đây là Hadith được giới Salaf (các học giả thời trước) ai ai cũng biết và họ luôn bảo tồn Sunnah đồng 
thời tìm mọi cách để tuyên truyền rộng rãi. Còn ý nghĩa Hadith: 


{Các ngươi chớ làm cho nhà của các ngươi thành mồ mả} 


là các ngươi đừng đề nhà cửa của các ngươi vắng bóng các lễ nguyện Salah Sunnah, lời cầu xin, lời 
xướng đọc Qur'an giống như thể đó là khu mồ mả nơi mà lễ nguyện Salah, đọc xướng Qur'an bị cắm 
đoán; còn lời {và chớ lầy mồ của Ta làm nơi cho lễ tết} nghĩa là Thiên Sứ 3 cắm việc qui định một ngày 
nhất định nào đó trong năm để tụ tập lại thăm viếng mồ của Người giống như các ngày lễ tết hằng năm 
cứ lặp đi lặp lại vào đúng ngày tháng nhất định. Sau đó, Thiên Sứ ## cho chúng ta biết việc Salawat 
hoặc chào Salam đến Người đều tới được nơi Người dù người cho Salam có ở gần hay ở cách xa mộ 
của Người, đây cũng là ý nghĩa của Hadith do ông Al-Hasan bin Al-Hasan thuật lại: {Ta thấy các ngươi 
và những ai ở Al-Andalus (Tây Ban Nha) giống như nhau (trong việc được các Thiên Thần ghi chép số 
lần chào Salam cho Ta).} 


Trường hợp những ai định tâm hướng đến mộ của Thiên Sứ ⁄š (khi đi Madinah) thay vì thăm viếng 
Masjid Al-Nabawi thì coi như y đã lầy mồ của Thiên Sứ # làm thành nghỉ thức cho lễ tết như đã được 
nói trong Hadith do ông Al-Hasan bin Al-Hasan thuật lại ở trên. 


Quả thật, Imam Malik ghét một hành động thường thấy của cư dân Madinah, đó là mỗi khi họ vào 
Masjid thì họ liền đến mộ của Thiên Sứ ##, bởi đây là hành động không một ai trong số các vị Salaf đã 
từng làm. Ông nói: Thế hệ cuối của cộng đồng này sẽ chẳng bao giờ thành đạt mãi đến khi họ phải 
bước theo đường lối của thế hệ trước. Quả thật, các vị Sahabah cũng như những thế hệ của thời Tabi- 
'in đã dành rất nhiều thời gian để hành lễ Salah sau lưng các vị Khalif tại Masjid Al-Nabawi nhưng sau 
lễ nguyện Salah thif họ liền rời Masjid hoặc ngồi lại đọc Qur'an hoặc làm những việc làm hành đạo 
khác chứ họ không hề đến mồ của Thiên Sứ # sau mỗi lễ nguyện Salah; việc Salawat cho Người trong 
Tashahhud là đủ đối với họ, và điều đó tốt hơn nhiều so với việc đến đứng trước mộ của Người. Quả 
thật, các vị Sahabah luôn có cơ hội đến thăm mộ của Người bất cứ khi nào họ muốn, nhất là suốt 
khoảng thời gian bà 'A-ishah còn sống mãi cho đến trước bức tường xây quanh mộ của Người được 
dựng lên - sau khi việc mở rộng Masjid theo lệnh của Quốc Vương AI-Walid bin Abdul Malik. Nhưng 
dù trong hoàn cảnh nào, các vị Sahabah không thường đến đứng trước mộ của Thiên Sứ #*, ngoại trừ 
một vài người đến từ phương xa nhưng liền quay đi sau khi đã chào Salam cho Thiên Sứ 3 chẳng hạn 
như ông lbnu 'Umar, ngoài ông thì không còn ai khác cả. Đối với việc thường xuyên đến thăm viếng 
mộ của Thiên Sứ ## là hành động Bid'ah và là phương tiện dẫn lối đến việc sùng bái hoặc van vái Thiên 
Sứ š cùng với Allah. 


Giới Imam đều đồng thuận với nhau về việc ai đó sau khi chào Salam Thiên Sứ # và có ý định cầu 
nguyện van vái cho bản thân mình thì chớ hướng mặt về mộ của Thiên Sứ ## mà hãy hướng về Qiblah 
bởi việc hướng mặt về Giblah là hướng tốt đẹp nhất mang nhiều hi vọng nhất rằng lời cầu xin được 
chấp nhận; còn về lời kể rằng Imam Malik đã có nói với ông Mansur "Tại sao anh lại xoay mặt đi hướng 
khác, hãy xoay mặt hướng về mộ của Thiên Sứ #š mà cầu xin sự can thiệp của Người..." thì đây quả 
là lời nói bịa đặt, dối trá như đã được giới học giả xác thực. 


Thứ sáu: Cấm du hành từ xa đến Madinah chỉ nhằm mục đích viếng mộ của Thiên Sứ #. 


Một Hadith xác thực được ghi chép lại trong những bộ Sahih, những bộ Sunan và những bộ Musnad 
rằng Thiên Sứ *š nói: 

{Không được du hành từ xa đến (chỉ vì mục đích viếng mang tính thờ phượng) ngoại trừ ba Masjid: 
Masjid Haram (ở Makkah), Masjid này của Ta (Masjid Nabawi ở Madinah) và Masijid Aqsa (ở 
Palestine).} 


Ý nghĩa của Hadith: Cám tín đồ Muslim du hành từ xa đến bắt kỳ địa điểm nào đó trên thế giới với mục 
đích thăm viếng mang tính thờ phượng hoặc quan niệm rằng ân phước cho việc hành đạo tại đó sẽ 
được nhân lên hoặc có giá trị cao hơn ở những nơi khác. Lệnh cắm này gồm cả việc thăm viếng mồ 
của Thiên Sứ # hoặc bất cứ mộ mả của ai khác, bởi đó là hành động biến mộ mả thành nơi cho lễ tết. 
Ngoài ra, đó còn là đường lối đây con người vào việc thờ phượng Thiên Sứ ‡š cùng với Allah giống 
như nhóm người cầu xin mồ mả và người chết đã lầm lạc. Và trong thực tế đã có rất nhiều tín đồ đa 
thần thời trước và thời này (và có cả nhóm người tự xưng là Muslim) đã chỉ tiền bạc, bỏ thời gian, lên 


kế hoạch chỉ vì mục đích đến những khu mồ mả mà họ cho rằng đó là của những vị Wali để làm những 
điều chỉ dành riêng Allah chẳng hạn như Tawwaaf, sờ chạm, giết súc vật dâng tế, ... 


Đây là những nguyên nhân khiến Thiên Sứ ## ra lệnh cắm không được du hành từ xa vì mục đích thăm 
viếng máng tính thờ phượng ngoài ba Masjid nói trên. 


Sheikh Islam lbnu Taimiyah đã viết một bức thông điệp đề cập đến các quan điểm bắt đồng của giới 
học giả xoay quanh vấn đề du hành vì mục đích viếng mồ của các vị Nabi, những người ngoan đạo và 
cuối cùng Sheikh chọn quan điểm cắm. Đây cũng là quan điểm của học giả lbnu Battah, Abul Wafa' 
bin 'Adil, Al-Juwaini, Qadhi 'lyadh và nhiều học giả khác, đúng hơn là quan điểm của đại đa số học giả. 
Thậm chí Imam Malik đã khẳng định rằng không có bắt cứ vị Imam nào có quan điểm khác. Tuy nhiên, 
tín đồ Muslim vẫn có thể đi thăm viếng mồ mả ở các khu chôn cắt trong địa phương với mục đích nhắc 
bản thân luôn nghĩ về Ngày Sau, cầu xin cho những người đã khuất. Quả thật ở bất cứ đâu cũng có 
mồ mả, người tín đồ Muslim có thể đi viếng mộ bất cứ lúc nào để nhắc bản thân nhớ đến cuộc sống 
Ngày Sau đúng theo di huấn Islam chứ việc đi du hành từ xa xôi để thăm viếng thì chỉ được phép đối 
với ba Masjid được nói trong Hadith. 


lImam Ahmad và các học giả Hadith khác ghi lại rằng ông lbnu Ưmar và ông Abu Sa'id Al-Khudri đã 
cắm mọi người du hành đến khu vực của núi Tur để hành lễ Salah tại đó với bằng chứng rằng Thiên 
Sứ # đã cắm du hành đến bát cứ địa điểm nào với mục đích thăm viếng mang tính chất thờ phượng 
ngoại trừ ba Masjid nói trên dù rằng Allah đã có nhắc đến địa danh Tur và gọi nó là thung lũng linh 
thiêng, là nơi được ban cho hồng phúc, là nơi mà Allah đã nói chuyện với người Nô Lệ của Ngài Nabi 
Musa. 


Dựa vào những gì đã phân tích, những ai du hành đến Madinah để được hành lễ Salah tại Masjid 
Nabawi vì mỗi lễ nguyện Salah ở đó bằng một ngàn lễ nguyện Salah tại các địa điểm khác (trừ Masjid 
Al-Haram) thì đó chính là chuyến du hành thờ phượng tốt đẹp. Sau khi lễ nguyện Salah tại Masjid xong 
thì y được phép đến thăm mộ của Thiên Sứ ‡š, thăm mộ của các vị Sahabah khác ở khu chôn cất 
Badqi'a, ở Uhud và cầu xin tốt lành cho họ. 


Trường hợp những ai đến Madinah chỉ để thăm viếng mồ của Thiên Sứ ## vì muốn chào Salam đến 
Người hay muốn cầu xin van vái ở mộ của Người thì đó là chuyến du hành Bid'ah bị ngăn cắm, do đã 
nghịch lại Hadith: 


{Các ngươi chớ làm nhà cửa của các ngươi thành mồ mả và các ngươi chớ lấy mộ của Ta làm thành 
nơi cho lễ tết, các ngươi hãy Salawat cho Ta bởi quả thật sự Salawat của các ngươi sẽ đến được với 
Ta dù các ngươi đang ở đâu đi chăng nữa.} 


Riêng các Hadith nói về giá trị việc thăm viếng mồ của Thiên Sứ ## toàn là những Hadith yếu hoặc bịa 
đặt như được giới học giả chuyên Hadith đã xác nhận, cho nên cần phải lưu ý. Cầu xin Allah ban cho 
sự thành công!. 


Đề tài thứ năm: 
Các điều kiện của lời tuyên thệ Shahadah: 


Giới học giả đã nêu ra bảy điều kiện cho lời tuyên thệ này, họ đã đút kết thành một câu thơ cho dễ nhớ 
(dịch nghĩa): 


Kiến thức, kiên định, thành tâm, trung thực cùng với tình yêu, phục tùng và chấp nhận. 


Các điều kiện này được rút ra sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng các bằng chứng từ Qur'an và Sunnah, 
một số học giả đã bổ sung thêm điều kiện thứ tám bằng câu thơ (dịch nghĩa): 


Điều thứ tám được bổ sung là sự phủ nhận mọi thần linh được dựng lên ngoài Allah. 
Và điều kiện thứ tám này được rút ra từ câu nói của Thiên Sứ #: 


{Ai nói Laa ¡ laa ha il lol loh và phủ nhận mọi thứ được thờ phượng ngoài Allah thì cắm xâm phạm đến 
tài sản và sinh mạng của y.} 


Do Muslim ghi lại. 


Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab viết trong sách Tawhid của ông: Đây là điều trọng yếu nhát để 
phân tích ý nghĩa Laa ¡ laa ha il lol loh, bởi sẽ không đơn thuần nói câu tuyên thệ là được bảo toàn sinh 
mạng và tài sản, hiểu và thốt ra thành lời vẫn chưa đủ, thừa nhận trong lòng vẫn chưa đủ, không cầu 
xin khấn vái ai (vật) ngoài Allah chỉ cầu xin khắn vái một mình Ngài duy nhất vẫn chưa đủ, mà sinh 
mạng và tài sản chỉ được bảo toàn khi nào phải có sự bác bỏ mọi thần linh được thờ phượng ngoài 
Allah, còn những ai có sự nghi ngờ hoặc lưỡng lự về điều kiện thứ tám này thì sinh mạng và tài sản 
của y vẫn chưa được bảo vệ. 


Ý nghĩa của điều kiện này là phải khẳng định mọi thờ phượng ngoài Allah đều là vô giá trị, cho nên ai 
hướng bắt cứ hình thức thờ phượng nào đến ai (vật) ngoài Allah thì y đã rơi vào sự lầm lạc và thờ đa 
thần, do tất cả mọi thần linh được thờ phượng ngoài Allah được dựng lên bởi nhóm người đa thần 
tưởng tượng và ngụy tạo. Vì vậy, ai chấp nhận việc thờ phượng ai (vật) ngoài Allah hoặc còn lưỡng lự 
về giá trị của việc thờ phượng đó hoặc nghỉ ngờ việc thờ phượng đó có vô giá trị hay không thì y chưa 
phải là người độc tôn Allah trong thờ phượng, cho dù y có nói Laa ¡ laa ha il lol loh và cho dù y không 
thờ phượng ai (vật) ngoài Allah. 

Tuy nhiên, chỉ có mỗi bảy điều kiện của lời tuyên thệ mới được phổ biến nhiều trong sách vở của giới 
học giả truyền giáo. Chúng tôi xin nêu ra bảy điều kiện này cùng với một số dẫn chứng: 

Điều kiện thứ nhát: Kiến thức. 

Và bằng chứng cho điều kiện này là lời phán của Đáng Tối Cao: 

{(Muhammad) Ngươi hãy biết rằng không có Thượng Đề đích thực nào duy chỉ Allah} 

(Chương 47 - Muhammad: 19). 

Ông Muslim ghi lại, ông 'Uthman thuật lại rằng Thiên Sứ # nói: 


{Ai chết đi trong khi y biết rõ rằng không có Thượng Đề đích thực nào duy chỉ Allah thì y sẽ được vào 
Thiên đàng.} 

Ý nghĩa của Hadith: Kiến thức đúng thật được hiểu theo đúng ý nghĩa của hai lời tuyên thệ và bắt buộc 
phải thể hiện bằng hành động. Trái ngược với kiến thức là ngu dốt, đó là điều đã đây nhóm đa thần 
của cộng đồng này làm trái với ý nghĩa của lời tuyên thệ khi mà họ không hiểu rõ như thế nào là Thượng 
Đế, không xác định được đâu là sự phủ nhận và đâu sự sự khẳng định nên họ đã đánh mắt đi ý nghĩa 
của lời tuyên thệ. Điều này được thấy rõ hơn khi họ nói: 


{Phải chăng Y (Muhammad) gom tất cả thần linh lại thành một Thượng Đề duy nhất ư?} 
(Chương 38 - Sad: 5). 

Và họ còn nói: 

{Các anh tiếp tục nhẫn nại, bám chắc vào các thần linh của các anh} 

(Chương 38 - Sad: 6). 

Điều kiện thứ hai: Sự kiên định 

Trái ngược với điều kiện này là sự ngờ vực, khựng lại hoặc có suy nghĩ lưỡng lự, do dự. 


Nghĩa là những ai đến với câu tuyên thệ này được yêu cầu phải có niềm tin kiên định trong lòng và 
khẳng định những gì y nói là chân lý, y phải tin kiên định rằng chỉ duy Allah mới xứng đáng được thờ 
phượng và y phải tin kiên định rằng sứ mạng của Muhammad # là sự thật đồng thời phải phủ nhận 
mọi sự thờ phượng ngoài Allah dưới mọi hình thức và bác bỏ mọi lời tự xưng mang sứ mạng Nabi của 
bất kỳ ai đến sau Thiên Sứ Muhammad #š. Nếu có sự nghi ngờ về tính chân thật về ý nghĩa của lời 
tuyên thệ hoặc dừng lại không chịu bác bỏ các hình thức thờ phượng đến ai (vật) ngoài Allah thì lời 
tuyên thệ này không giúp ích được gì cho y cả. 


Bằng chứng cho điều kiện này là Hadith do Muslim ghi lại qua lời thuật của ông Abu Huroiroh rằng 
Thiên Sứ ## nói về lời tuyên thệ này: 


{Bất cứ người bề tôi nào đến trình diện Allah bằng lời tuyên thệ này, không ẩn chứa sự ngờ vực trong 
lòng về lời ý nghĩa của nó thì y sẽ được vào Thiên Đàng.} 


Và cũng trong bộ Sahih Muslim, ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ # nói với ông: 


{Khi anh gặp ai đó phía sau bức tường này nói lời tuyên thệ Laa ¡ laa ha iI lol loh bằng sự kiên định 
trong tim thi anh hãy báo cho y tin mừng về Thiên Đàng.} 


Và Allah Tối Cao đã khen ngợi những người có đức tin qua lời phán: 


{Chỉ có những người có đức tin mới thật sự tin tưởng nơi Allah và Thiên Sứ của Ngài, rồi sau đó họ 
không có chút ngờ vực nào.} 


(Chương 49 - Al-Hujurat: 15). 

Allah đã chỉ trích nhóm người Munafiq (những người giả tạo đức tin) qua lời phán: 

{Lòng của chúng luôn ngờ vực sinh nghi nên chúng lưỡng lự và đắn đo đối với Thượng Đề của chúng.} 
(Chương 9 - Al-Tawbah: 45). 

Và ông lbnu Mas-ud nói: 

Kiên nhẫn là một nửa của đức tin Iman còn lòng kiên định là toàn bộ đức tin Iman. 

Không phải nghi ngờ gì nữa rằng đối với ai đã có niềm tin kiên định vào ý nghĩa của lời tuyên thệ thì 
chắc chăn thân xác của y sẽ luôn thê hiện sự thờ phượng một mình Thượng Đê và sẽ luôn thê hiện 
sự tuân lệnh Thiên Sứ %. 

Điều kiện thứ ba: Sự chấp nhận phủ nhận sự từ chối: 


Quả thật đâu đó có những người hiểu rõ ý nghĩa của lời tuyên thệ đồng thời tin kiên định đó là chân lý 
nhưng lại cự tuyệt nó chỉ vì lòng tự cao và ganh tị. Đó là trường hợp của các học giả Do Thái và Thiên 
Chúa, họ thực sự đã chứng nhận Allah là Đắng duy nhất, họ biết rõ về Muhammad #* giống như biết 
rõ về con cái của họ nhưng rồi họ vẫn không chấp nhận Người: 


{Chỉ vì lòng ganh tị mà chúng muốn kéo các ngươi trở lại tình trạng vô đức tin sau khi chân lý đã được 
phơi bày rõ ràng cho chúng.} 


(Chương 2 - Al-Baqarah: 109). 


Tương tự như thị dân Kinh Sách, nhóm đa thần Quraish cũng hiểu rõ ý nghĩa Laa ¡ laa ha il lol loh và 
biết rõ ràng về tính thật thà và trung thực của Muhammad #*, nhưng do ngạo mạn họ đã từ chối chấp 
nhận Người, Allah kể về họ: 


{Quả thật chúng là những kẻ khi được nhắc: “Không có Thượng Đề đích thực nào duy chỉ Allah” thì 
chúng lại tự cao tự đại.} 


(Chương 37 - Al-Saffaat: 35, 36). 
Và Đắng Tối Cao phán: 


{Quả thật chúng không hề khẳng định Ngươi nói dối, tuy nhiên, những kẻ làm điều sai quấy mới dám 
xắc xược chống lại các lời Mặc Khải của Allah.} 


(Chương 6 - Al-An'am: 33). 
Điều kiện thứ tư: Phục tùng 


Sự khác biệt giữa phục tùng và chấp nhận. Phục tùng nghĩa là thực hiện theo lệnh bằng hành động 
còn chấp nhận là thể hiện qua lời nói, cả hai có điểm chung là tuân lệnh, riêng phục tùng còn thêm 
nghĩa là ngoan ngoãn làm theo không có bắt cứ ý kiến nào về giáo lý của Allah, Ngài phán: 


{Và các ngươi hãy quay về sám hối với Thượng Đề của các ngươi và hãy thần phục Ngài (trong 
lslam)."} 


(Chương 39 - Al-Zumar: 54). 

Và Đắng Tối Cao phán: 

{Và về tôn giáo, ai tết hơn người dâng trọn bản thân mình cho Allah đồng thời là một người làm tốt.} 
(Chương 4 - AI-Nisa: 125). 

Và Đắng Tối Cao phán: 


{Và ai đệ nạp diện mạo của mình cho Allah đồng thời là một người làm tốt thì chắc chắn sẽ nắm được 
sợi dây cứu rỗi vững chắc.} 


(Chương 31 - Luqman: 22). 


Các câu Kinh là minh chứng cho việc phục tùng Allah bằng sự thờ phượng Ngài duy nhất, còn về phục 
tùng Thiên Sứ ## là đón nhận Sunnah của Người, bám sát mọi điều được Người truyền lại, hài lòng về 
mọi thứ được Người quyết định, vấn đề này được Allah nhắc qua câu Kinh sau: 


{TA thề bởi Thượng Đề của Ngươi (Muhammad), chúng sẽ không thật lòng tin tưởng cho đến khi nào 
chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra phân xử về điều chúng đang tranh chấp rồi chúng cảm thấy không 
uất ức trong lòng về quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục.} 


(Chương 4 - AI-Nisa': 65). 


Điều kiện đễ đức tin Iman được lành mạnh và đúng đắn là phải phục tùng mọi điều đến từ nơi Thượng 
Đề. 


Điều kiện thứ năm: Sự trung thực, 

trái nghĩa với nó là dối trá. 

Điều kiện này được dẫn chứng bởi Hadith Sahih rằng Thiên Sứ # đã nói: 

{Ai nói Laa ¡ laa ha iI lol lon một cách trung thực từ con tim thì y sẽ được vào Thiên Đàng.} 


Đối với ai chỉ tuyên thệ bằng lời nhưng trong lòng không chấp nhận ý nghĩa của lời tuyên thệ thì lời 
tuyên thệ sẽ không cứu rỗi được y, như Allah đã phán kể về những người Munafiq rằng họ đã nói: 


{Chúng tôi chứng nhận Người đích thực là Thiên Sứ của Allah.} 
(Chương 63 - Al-Munafiqun: 1). 
Và Đắng Tối Cao phán: 


{Và Allah biết rõ rằng Ngươi đích thực là vị Thiên Sứ của Ngài và Allah chứng nhận những kẻ Munafiq 
đó đích thực là những kẻ nói dối.} 


(Chương 63 - Al-Munafiqun: 1). 
Và tương tự, Allah đã bác bỏ lời tuyên bố của họ, Ngài phán: 


{Và trong nhân loại, có người tuyên bố rằng: “Chúng tôi tin nơi Allah và tin vào ngày sau” nhưng thực 
chất chúng không hề tin gì cả.} 


(Chương 2 - Al-Baqarah: 8). 

Điều kiện thứ sáu: Sự thành tâm 

và trái nghĩa với nó là Shirk (sự tổ hợp). 

Allah Tối Cao phán: 

{Vì thế hãy thành tâm mà tôn thờ Allah, Duy chỉ Allah mới xứng đáng được thành tâm thờ phụng.} 
(Chương 39 - Al-Zumar: 2, 3). 


Và Đắng Tối Cao phán: 


{Hãy bảo chúng (Muhammad): “Quả thật Ta được lệnh phải thờ phượng Allah, phải thành tâm thuần 
phục riêng Ngài.} 


(Chương 39 - Al-Zumar: 11). 

Và Ngài phán: 

{Hãy nói đi (Muhammadl): “Ta thờ phượng Allah và thành tâm thần phục riêng Ngài”} 
(Chương 39 - Al-Zumar: 14). 

Trong bộ Sahih, ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ đã nói: 


{Người hạnh phúc nhất hưởng được sự cầu xin ân xá của Ta là người nói: Laa ¡ laa ha il lol loh một 
cách thành tâm nơi con tim của y.} 


và đây cũng là ý nghĩa của một Hadith khác do ông 'Utban thuật lại rằng Thiên Sứ *š nói: 


{Quả thật, Allah đã sắc lệnh cắm Hỏa Ngục chạm đến những ai nói: Laa ¡ laa ha iI lol loh vì sắc diện 
của Ngài.} 

Như vậy, thành tâm nghĩa là hướng việc thờ phượng đến một mình Allah duy nhất, không phân chia 
cho bất cứ ai khác, dù đó là Thiên Thần hay Nabi. Tương tự, luôn bám sát Sunnah của Thiên Sứ 
Muhammad #*, bỏ mặc mọi điều Bid-'ah và mọi điều nghịch lại Sunnah của Người, ngoài ra bỏ luôn 
việc kêu gọi đến với các luật lệ do con người qui định để phân xử đặc biệt là các điều lệ, các phong 
tục đối nghịch với giáo lý. Bởi thế, ai hài lòng hoặc phân xử theo các qui định đó thì y chưa thật sự là 
người thành tâm. 


Điều kiện thứ bảy: Tình yêu phủ nhân sự căm ghét và hận thù: 


Bắt buộc tín đồ Muslim phải đặt tình yêu thương Allah và Thiên Sứ ‡š của Ngài lên trên mọi dạng tình 
yêu dù trong lời nói hay hành động. Tình yêu thương dành cho Allah và Thiên Sứ của Ngài còn bao 
hàm tình thương yêu đối với những người Wali, những người ngoan đạo phục tùng Allah. Một khi tình 
yêu đó là thật thì chắc chắn nó sẽ được hiện rõ trên cơ thể. Một người bề tôi đích thực sẽ luôn tuân 
lệnh Allah và luôn bám sát Sunnah của Thiên Sứ #*š, y sẽ thờ phượng Allah đúng với ý nghĩa của sự 
thờ phượng, y luôn phục tùng mọi sắc lệnh của Ngài, y luôn nhanh chóng thực hiện mọi điều mà Allah 
yêu thích từ lời nói đến hành động, y luôn cần trọng với mọi điều bị cắm, luôn tìm cách tránh xa chúng, 
y sẽ ghét bỏ những ai phạm phải những điều cắm đó; cho dù những điều bị cắm đó rất được bản thân 
yêu thích nhưng y quyết không vi phạm bởi y luôn biết rằng Hỏa Ngục bị bao quanh bởi những điều 
mà bản thân và dục vọng yêu thích còn Thiên Đàng thì được bao quanh bởi những điều bị mà bản 
thân và dục vọng ghét bỏ. Khi nào người tín đồ Muslim biểu hiện được như thế chứng tỏ tình yêu của 
y là thật. Chính vì lẽ này, khi Sheikh Zul Nun được hỏi "Khi nào tôi mới biết thương yêu Thượng Đế 
của mình?" thì Sheikh nói: Khi Allah ghét điều gì đó và anh cố gắng kiềm chế không vi phạm nó. 


Một số học giả nói: Ai tự xưng mình thương yêu Allah nhưng hành động của y không giống như lời nói 
thì chứng tỏ y đã nói dối. 


Quả thật Allah đã đặt điều kiện để đạt được tình yêu dành cho Ngài là phải bám sát Sunnah của Thiên 
Sứ , Ngài phán: 


{Hãy bảo (hỡi Muhammad): “Nếu các ngươi thực sự yêu thương Allah thì hãy tuân thủ theo Ta, có thế 
các ngươi mới được Allah yêu thương và tha tội cho các ngươi.} 


(Chương 3 - Ali 'lImran: 31). 


Và như đã trình bày ở trên về một số bằng chứng thể hiện tình yêu dành cho Thiên Sứ Š là luôn bám 
sát Sunnah của Người và tượng tự như thế đối với tình yêu dành cho Allah Tối Cao. 


Đề tài thứ sáu: 


Những điều hủy hoại lời tuyên thệ: 


Giới học giả Islam của mỗi trường phái Fiqh (giáo lý thực hành) đều đã đề cặp đến các điều hủy hoại 
Islam trong các sách Fiqh khi nói về giáo lý dành cho người Murtad (bỏ đạo) và những gì liên quan đến 
tội Murtad này. Bên cạnh đó, một số học giả đã nêu vài thí dụ cụ thể dẫn đến tội Murtad này - cầu xin 
Allah che chở - nằm giữa hai khoảng làm và bỏ. Tiêu biểu nhất là Sheikh Muhammad bin Abdul 
Wahhaab đã cô động lại thành mười điều hủy hoại lời tuyên thệ như được ghi trong sách Tawhid và 
các sách khác của Sheikh. 


Quả thật, điều quan trọng đối với chúng ta - tín đồ Muslim - lúc này là tập trung tìm hiểu những điều 
gây thiệt hại đề lời Tawhid: 


Thứ nhất: 


Không công nhận Allah đã tạo hóa một số vật thể nhất định nào đó hoặc cho rằng qui trình hoạt động 
của vũ trụ là do sự tự nhiên. Đó quả là hành động lăng mạ mạnh mẽ đến Thượng Đề Tối Cao, đã phủ 
nhận đức tin lIman của tín đồ Muslim: Allah là Đắng duy nhất quản lý, điều hành và chi phối toàn vũ trụ 
và là Đắng duy nhất xứng đáng được thờ phượng. 


Thứ hai: 


Phủ nhận một phần thuộc tính hoàn mỹ của Allah chẳng hạn như kiến thức, sự sống, sự tự hữu, sự 
oai nghiêm, sự nghe thấy. Quả thật, đó là hành động xem thường Allah, nó đã phủ nhận quyền đáng 
được thờ phượng của Thượng Đế. Tương tự như thế, khẳng định cho Thượng Đề những thuộc tính 
kém cỏi mà chính Ngài đã phủ nhận như sự mệt mỏi, ngủ, quên, bất công, có con cái, cần đối tác chia 
sẽ, ... cũng là hành động xem thường Allah, phủ nhận thuộc tính tối cao và hoàn hảo tuyệt đối của Ngài 
trong khi Ngài là Đắng xứng đáng để vạn vật và muôn loài thờ phượng. 


Thứ ba: 


Cho rằng ai đó sở hữu thuộc tính của Đắng Tạo Hóa như biết được chuyện huyền bí của cõi vô hình, 
có quyền chỉ phối các sự việc nào đó trong vũ trụ, có khả năng trên vạn vật ngoài ý muốn Allah, đây 
quả là hành động gán ghép cho Allah một đối tác ngang vai trong việc chia sẻ quyền hành chỉ phối vũ 
trụ, là một hành động nâng tạo vật lên địa vị ngang tầm với Đắng Tạo Hóa, và đó là hành động đã hủy 
hoại sự tối cao của Allah. 


Thứ tư: 


Phủ nhận quyền được thờ phượng của Allah hoặc một số hình thức thờ phượng dành cho Ngài chẳng 
hạn như khẳng định Allah không đáng phải sợ, không cần phải cầu xin Ngài, Ngài không đáng để cầu 
xin phù hộ, việc thờ phượng Allah không có lợi ích, tương tự, hành động chế nhạo về các hình thức 
thờ phượng hoặc nhạo báng người hành lễ Salah hoặc người ngoan đạo, đây là những hành vi xúc 
phạm đến bộ giáo lý và nó phủ nhận lời tuyên thệ Shahadah. 


Thứ năm: 


Việc cho rằng ai đó có quyền qui định giáo lý, có quyền thay đổi những giới luật như cho phép Zina 
(tình dục ngoài hôn nhân) hoặc Riba' (vay lãi) hoặc xóa bỏ các mức án tử hình cho tội giết ngượi, bỏ 
án chặt tay trộm cắp, hủy bỏ Zakat, thay đổi luật thừa kế hoặc thay đổi bất cứ hình thức thờ phượng 
nào hoặc kêu gọi đến hệ thống luật khác với giáo luật của Allah, phân xử khác với những gì Allah thiên 
khải hoặc khẳng định giáo lý Islam đã lỗi thời không còn phù hợp thời đại hiện tại... những ai có suy 
nghĩ và hành động như thế là y đã chống đối lại Thượng Đề, đã tự hủy bỏ lời Tawhid của mình. 

Thứ sáu: 

Hướng bắt cứ hình thức thờ phượng nào đó đến với bất cứ ai (vật) ngoài Allah điển hình như thờ 
phượng mồ mả và người chết ở thời đại ngày nay từ việc cầu xin khấn vái, hi vọng, sợ hãi, tin tưởng, 
khúm núm, hạ mình, giết tế, yêu thương người chết giống như yêu thương Allah, và các hình thức thờ 
phượng khác. Chỉ cần một trong các hành động này là đã đủ hủy hoại lời tuyên thệ Laa ¡ laa ha il lol 
loh wa mu ham ma dan ro su lul loh. 


Thứ bảy: 


Kết thân với kẻ thù của Allah dù là dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa) hay dân thờ đa thần hoặc 
vô thần bằng cách: thương yêu họ, tiếp cận họ, nâng cao vị thế và vai trò của họ, cho rằng họ đáng 
được tôn trọng hơn người Muslim, nghe lời họ, ủng hộ họ, tin tưởng rằng họ mới đúng còn người 
Muslim làm khác họ là đã lầm lạc, đã sai hoặc tôn trọng kiến thức khoa học của họ... tất cả đều hủy 
hoại giá trị đích thực của lời tuyên thệ Shahadah. 


Thứ tám: 


Lăng mạ sứ mạng của Thiên Sứ #š hoặc giáo lý của Người hoặc phủ nhận Người hoặc cho rằng Người 
còn che giấu sự thật, không truyền đạt hết những gì đã nhận được từ Thượng Đề. Ai có thái độ khiển 
trách, chê bai Thiên Sứ #, cố tình nói xấu về tiểu sử của Người hoặc bình phẩm về việc làm, cử chỉ 
hoặc về hoàn cảnh nào đó của Thiên Sứ # hoặc có bất cứ hành động nào, lời nói, thái độ nào biểu 
hiện xem thường Thiên Sứ 3 cũng như sứ mạng của Người thì y đã trực tiếp lăng mạ và xúc phạm 
Thượng Đề Tối Cao, bởi chính Ngài đã cử phái Người và đã giao cho người trọng trách. Tất cả những 
hành vi vừa nêu đều hủy hoại lời tuyên thệ Shahadah. 


Thứ chín: 


Xúc phạm Qur'an - Lời phán của Allah qua các hành động như: cho rằng Qur'an là yêu thuật, là thơ ca, 
là truyện cổ tích, là lời nói dối giống như lời của những người thờ đa thần đã từng nói; hoặc khẳng định 
Qur'an là lời nói của người phàm, phủ nhận những phép mầu của Qur'an, tìm cách chống lại Qur'an; 
hoặc cho rằng có thể sáng tác ra Qur'an tương tự hoặc chỉ thừa nhận một vài chương Kinh hoặc một 
vài câu Kinh trong Qur'an hoặc cho rằng một số chương, câu trong Qur'an được lấy từ Kinh Tawrah 
(Cựu Ước)... Ai có những hành động như vậy thì y chính là người Kafir (ngoại đạo) phủ nhận Allah và 
Thiên Sứ ## của Ngài và lời Tawhid bị hủy hoàn toàn. 


Thứ mười: Phủ nhận một điều huyền bí nào đó mà Allah ra lệnh phải tin - những điều mà đã được 
Allah khẳng định trong Quran và được khẳng định qua lời nói của Thiên Sứ ## như: Thiên Thần, các 
Kinh Sách thời trước, giới Thiên Sứ tiền nhiệm, ngày phục sinh, những sự kiện xảy ra sau cái chết, sự 
phục sinh sau cõi chết, Thiên Đàng, Hỏa Ngục, hình phạt hoặc sự hưởng thụ trong mộ,... Ai đó chỉ cần 
phủ nhận một trong các điều vừa nên thì y đã phủ nhận Allah và Thiên Sứ ‡š của Ngài, và đó là hành 
động xúc phạm lớn đến sứ mạng của Thiên Sứ #, nó đã làm trái với lời tuyên thệ Shahadah. 


Đây là sự tóm lược về những điều liên quan đến lời tuyên thệ Shahadah. Ai muốn tìm hiểu chỉ tiết cần 
phải tham khảo thêm các sách vở của giới lImam và những sách của các học giả thời trước. Allah mới 
là Đắng am tường và tinh thông tất cả. Cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia 
quyến của Người cùng tất cả các vị bạn đạo của Người. 


Ý Nghĩa Hai Lời Tuyên Thệ Và Những Điều Bắt Buộc Liên Quan............................-- ¿22525252 S2 S252 s2 se sesse2 1 
Lời Mở Đầu 1 


Phần một: Giá trị của hai lời tuyên thệ Shahadah: .............................------- 5-5-2 22t S* 2x+x£EzEsErkrkkrererererrrree 1 
Phần hai: Đấu tranh vì hai lời tuyên thệ Shahadah và bắt buộc phải thừa nhận và tuyên bố chúng. 2 
Ehiibz:.ÝY.†iohialới.Mi/lh thế: La † lää, hai lDÏ [A02 201i6e5i0tias6AaIRAadoraaooklasdoseaedft 4 


Phần thứ tư: Ý nghĩa lời tuyên thệ "Muhammad là Thiên Sứ của Allah"...........................-----:-+++++s+s+s>s5s 8 


